HÌNH HỌC 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


TRẦN VĂN HẠO (Tổng Chủ biên) 
_... NGUYÊN MÔNG HY (Chủ biên) : 
KHU QUỐC ANH - NGUYÊN HÀ THANH —PHAN VĂN VIỆN 


HÌNH HỌC 


BỊ 


(Tái bản lân thứ năm) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


50 Ấ hiệu dùng trong sách : ›:°':°› 


Á Hoợt động của học sinh trên lớp 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


01-2012/CXB/663-I095/GD Mã số : CHI02T2 


PHÉP DỜI HÌNH 
VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG 
TRONG MẶT PHĂNG 


9 Phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng 
tâm và phép quay 

9 Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 

Ê Phép vị tự, tâm vị tự của hai đường tròn 

9 Khái niệm về phép đồng dạng và hai hình đồng dạng 


Nhìn những tấm bản đồ Việt Nam trên đây ta thấy đó là 
những hình giống nhau cùng nằm trên một mặt phẳng. 
Hai hình sƒ và Ø7 giống nhau cả về hình dạng và kích 
thước, chúng chỉ khác nhau về vị trí trên mặt phẳng. Hai 
hình Ø#và giống nhau về hình dạng nhưng khác nhau 
về kích thước và vị trí. Ta gọi .sƒ và #Z là hai hình bằng 


nhau, còn Ø# và (là hai hình đồng dạng với nhau. Vậy 


thế nào là hai hình bằng nhau hay đồng dạng với nhau ? 
Trong chương này ta sẽ nghiên cứu về những vấn đề đó. 


§1. PHÉP BIẾN HÌNH 


Á. Trong mặt phẳng cho đường thẳng ¿ và điểm 4É. Dựng hình chiếu vuông góc 4” 
của điểm / lên đường thẳng z. 


M 
Ta đã biết rằng với mỗi điểm Ä⁄ có một 
điểm Ä⁄” duy nhất là hình chiếu vuông góc 
của điểm M trên đường thẳng ¿ cho trước 
(h.L.1). 
Lả 
7Ta có định nghĩa sau. M" 


: s Hình 1.1 
¡ Định nghĩa 


Quy tắc đặt tương ứng môi điểm M của mặt phẳng với một 
điểm xác định duy nhất M' của mặt phẳng đó được gọi là 


ị phép biến hình trong mặt phẳng. 
Nếu kí hiệu phép biến hình là # thì ta viết F(M) = M” hay M“ = F(M) và gọi 
điểm 4“ là ảnh của điểm M qua phép biến hình Z. 
Nếu .# là một hình nào đó trong mặt phẳng thì ta kí hiệu 7= F(⁄2) là tập 
các điểm M” = F(M), với mọi điểm M thuộc ‹⁄. Khi đó ta nói Ƒ biến hình ‹# 
thành hình 2”, hay hình .⁄ là ảnh của hình ‹⁄ qua phép biến hình F. 
Phép biến hình biến mỗi điểm # thành chính nó được gọi là phép đồng nhất. 
Á; Cho trước số ¿ dương, với mỗi điểm ¡ trong mặt phẳng, gọi 1” là điểm sao cho 


.MM: = a. Quy tắc đặt tương ứng điểm M với đềm M7” nêu trên có phải là một phép 
biến hình không 2 


§2. PHÉP TỊNH TIẾN 


Khi đẩy một cánh cửa trượt sao cho chốt cửa 
dịch chuyển từ vị trí A đến vị trí 8 ta thấy từng 
điểm của cánh cửa cũng được dịch chuyển 
một đoạn bằng 4# và theo hướng từ A đến 8 
(h.1.2). Khi đó ta nói cánh cửa được tịnh tiến 


theo vectơ AB. 


I. ĐỊNH NGHĨA 


Định nghĩa 


theo vectơ Ÿ (h.1.3). 
Phép tịnh tiến theo vectơ # thường được kí 
hiệu là 7, ?' được gọi là vecfØ tịnh tiến. 
Như vậy 

T,(M)=M' ©_ MMÌ =ÿ. 


Trong mặt phẳng cho vectơ Ÿ. Phép biến hình biến môi điển 
M thành điển M' sao cho MM!=V được gọi là phép tịnh tiến 


Phép tịnh tiến theo vectơ - không chính là phép đồng nhất. 


Ví dụ 


a) Phép tịnh tiến Tạ biến các điểm A, 8, C tương ứng thành các điểm A”, 8”, C” 


(h.I 4a). 


b) Phép tịnh tiến Tạ biến hình ‹ thành hình .⁄”(h.I .4b). 


a) 
Hình 1.4 


Á: Cho hai tam giác đều A8E và 8CD bằng nhau 
trên hình 1.5. Tìm phép tịnh tiến biến ba điểm A, Ø, 
E theo thứ tự thành ba điểm ð, ©, D. 


Hình 1.5 


Vẽ những hình giống nhau có thể lát kín mặt phẳng là hứng thú của nhiều hoạ 
sĩ. Một trong những người nổi tiếng theo khuynh hướng đó là Mô-rit Cooc-ne-li 
Et-se (Maurits Cornelis Escher), hoạ sĩ người Hà Lan (1898 — 1972). Những 
bức tranh của ông được hàng triệu người trên thế giới ưa chuộng vì chẳng 
những rất đẹp mà còn chứa đựng những nội dung toán học sâu sắc. Sau đây là 
một số tranh của ông. 


II. TÍNH CHẤT 
Tính chết I 


Nếu T,(M) = M', T,(N) = N thì MN'=MN và từ đó suy ra 
MN=MN. 


Thật vậy, để ý rằng MMÌ=NN'=ÿ —————~ 
và M'M =-Ÿ (h.1.6), ta có „—, A 
MỊN =M'M+ MN+NNÏ 
=-P+MN+ÿ = MN. bú N 
Lũnh 1.6 


Từ đó suy ra MN'=MN. 
Nói cách khác, phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 


"Từ tính chất I ta chứng minh được tính chất sau. 


Tính chất2 


Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song 
hoặc trùng với nó, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng 
nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn 
L thành đường tròn có cùng bán kính (h.1.7). 


- 
«4 
„ 


FAN KP xí 


AC 
Đ, b 
' c3 
B la 
Hình 1.7 


Á: Nêu cách xác định ảnh của đường thẳng ¿/ qua phép tịnh tiến theo vectơ ï? 


II. BIỂU THỨC TOA ĐỘ 


Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho 
vectơ ÿ= (z ; b) (h.l.8). Với mỗi 
điểm MQ@x ; y) ta có MX' ; y) 
là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo 


vetơ W. Khi đó MMÍ=W <© 


`... xX=x+a 
"Từ đó suy ra : 
y—y=b. y=y+b Hình 1.8 


Biểu thức trên được gọi là biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến Tp. 


Á: Trong mặt phẳng toạ độ Øxy cho vectơ ï' = (I ; 2). Tìm toạ độ của điểm M” là ảnh 
của điểm /(3 ; — L) qua phép tịnh tiến 7;. 


BÀI TẬP 

1. Chứng minhrằng: #M= T;(M)< M=T ;(M'). 

2. Chơ tam giác AØC có Œ là trọng tâm. Xác định ảnh của tam giác AØ8C qua 
phép tịnh tiến theo vectơ AG. Xác định điểm Ø sao cho phép tịnh tiến theo 
veclơ AC biến Ø thành A. 

3. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho vectơ ÿ' = (—l ; 2), hai điểm A( ; 5), 8(—I ; l) 
và đường thẳng đ có phương trình v — 2y + 3 = 0. 


a) Tìm toạ độ của các điểm A'”, 8” theo thứ tự là ảnh của A, 8 qua phép tịnh tiến 
theo Ÿ. 


b) Tìm toạ độ của điểm C sao cho 4 là ảnh của C qua phép tịnh tiến theo ÿ. 


c) Tìm phương trình của đường thẳng ở là ảnh của đ qua phép tịnh tiến theo ÿ. 


4. Cho hai đường thẳng ø và b song song với nhau. Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến 
biến z thành b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế ? 


§Z. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC 


Chùa Dâu ở Bắc Ninh Bàn cờ tướng 
Hình 19 


Trong thực tế ta thường gặp rất nhiều hình có trục đối xứng như hình con 
bướm, ảnh mặt trước của một số ngôi nhà, mặt bàn cờ tướng... . Việc nghiên 
cứu phép đối xứng trục trong mục này cho ta một cách hiểu chính xác khái 
niệm đó. 


I. ĐỊNH NGHĨA 

Định nghĩa 

Cho đường thẳng d. Phép biến 
hình biến mẫi điển M thuậc d 
thành chính nó, biến mỗi điểm M 
không thuộc d thành M' sao cho d 
là đường trung trực của đoạn 
thẳng MM' được gọi là phép đối 
xứng qua đường thẳng d hay phép M. 

đổi xứng trục d (h.1.10). tnbi1210 


Đường thẳng ¿ được gọi là rực của phép đối xứng hoặc đơn giản là trục đổi xứng. 


Phép đối xứng trục đ thường được kí hiệu là Ø„. 


Nếu hình .#⁄” là ảnh của hình ‹Z qua phép A ,.W 
đối xứng trục đ thì ta còn nói ‹⁄ đối xứng 
với ‹⁄ qua d, hay £⁄ và ‹⁄ đối xứng với Ej— si | 


nhau qua đ. 5 li 
: ¿ ⁄4 

Ví đụ 1. Trên hình l.II ta có các điểm A7, Fa) FaO | 

8”, C tương ứng là ảnh của các điểm A, 8, 

C qua phép đối xứng trục đ và ngược lại. kính 111 
Á. Cho hình thoi 48C D (h.1.12). Tìm ảnh của các 

điểm A, B, C, D qua phép đối xứng trục AC. 
) 


Nhận xét 

1) Cho đường thẳng d. Với mỗi điểm M, 

gọi Mạ là hình chiếu vuông góc của M trên A G 
đường thẳng d. Khi đó 


M =Đ(M) © MạM=—MạM B 
2) M'= Đ.(M) © M= Đ„(M). Hình 1.12 


ÂÁ; Chứng minh nhận xét 2. 


II. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ 


1) Chọn hệ toạ độ Øxy sao cho trục Øx trùng 
với đường thẳng di. Với mỗi điểm M = (x ; y), MŒ&;3) 


gọi M”= Ð,(M) =(ý; y) (h.1.13) thì 


Biểu thức tr 
của phép đối 


được gọi là biểu thức toạ độ 


ứng qua CON tr + 


Á: Tìm ảnh của các điểm A(I ; 2), 8(0 ; 5) qua 


phép đối xứng trục Øx. ĐHAN Hàn, 


2) Chọn hệ toạ độ Øxy sao cho trục Oy trùng với đường thẳng d. Với mỗi 
điểm M = (v; y), gọi M' = Đ„¡CM) = CÚ; y)(h.1.14) thì : 


Biểu thức trên được gọi là biểu thức foạ My) |M MŒ;3) 
độ của phép đổi xứng qua trục Oy. 9 ===-se ri ncrelb]ƒ2.rexrmi * 
Ị h 
1 I 
Â\¿ Tìm ảnh của các đềm A(1 ;2), 8G ; 0) Ị Ị 
qua phép đối xứng tục Oy. l 1 & 
9 * 
II. TÍNH CHẤT tìh1 


Người ta chứng minh được các tính chất sau. 


¡ Tính chốt I 


L Phép đổi xứng trục bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 


Á; Chọn hệ toạ độ Øxy sao cho trục Øx trùng với trục đối xứng, rồi dùng biểu thức toạ 
đó của phép đối xứng qua trục Øx để chứng minh tính chất 1. 


: Tính chất2 


Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng, biến 
đoạn thẳng thành doạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành 
tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng 
bán kính (h.1.15). 


I p1 ' + ả 
† † † 
| ø'L} —2c 
_Ắ- 
p: NI 
M 
Hình 1.15 


IV. TRỤC ĐỐI XỨNG CỦA MỘT HÌNH 


Định nghĩa 
Đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình ` nếu 
phép đối xứng qua d biến ‹⁄# thành chính nó. 


Khi đó ta nói <2 là hình có trục đối xứng. 


Ví dụ 2 
a) Mỗi hình trong hình 1.16 là hình có trục đối xứng. 


m1 


Hình 1.16 


b) Mỗi hình trong hình 1.17 là hình không có trục đối xứng. 


Z^x ;¿Z NF 


Hình 1.17 


Áo a) Trong những chữ cái dưới đây, chữ nào là hình có trục đối xứng ? 


HALONG 


b) Tìm một số hình tứ giác có trục đối xứng. 


BÀI TẬP 


“Irong mặt phẳng @xy cho hai điểm A(I ; —2) và 8(3 : 1). 11m ảnh của A, 8 và 


1. 
đường thắng A8 qua phép đối xứng trục Ox. 

2. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng đ có phương trình 3x— y + 2 = 0. Viết 
phương trình của đường thẳng # là ảnh của ¿ qua phép đối xứng trục Óy. 

3. Trong các chữ cái sau, chữ nào là hình có trục đối xứng ? 


W 
VI ETNAM 
O 


I. ĐỊNH NGHĨA 


$4. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM 


Quan sát hình 1.18 ta thấy hai hình 
đen và trắng đối xứng với nhau qua 
tâm của hình chữ nhật. Để hiểu rõ loại 
đối xứng này chúng ta xét phép biến 
hình dưới đây. 


Hình 1.18 


Định nghĩa 

Cho điển I. Phép biến hình biến điển 1 thành chính nó, biến 
môi điển M khác I thành M' sao cho I là trung điển của 
đoạn thẳng MM' được gọi là phép đổi xứng tâm I. 


Điểm 7 được gọi là tâm đổi xứng (h.!.19). 


Phép đối xứng tâm ï thường được kí hiệu là Ð,. ư 


Nếu hình ‹⁄ là ảnh của hình ‹⁄ qua 1 


®, thì ta còn nói + đối xứng với ‹⁄ 


qua tâm 7, hay .⁄ và ‹⁄ đối xứng với Hình 1.19 


nhau qua ï. 


Từ định nghĩa trên ta suy ra 
M'=Ð,(M) ©IMÌ=—IM. 

Ví dụ 1 

a) Trên hình 1.20 các điểm X, Y, Z 
tương ứng là ảnh của các điểm Ð, E, € 
qua phép đối xứng tâm 7 và ngược lại 

b) Trong hình I.2I các hình.sZ và Ø# là 
ảnh của nhau qua phép đối xứng tâm 7, 
các hình ‹# và ‹⁄ là ảnh của nhau 
qua phép đối xứng tâm 7. 


Hình 1.20 


Hình 1.21 


Á. Chứng minh rằng 
M'= Đ,(M)© M= Ð,(M). 
Á: Cho hình bình hành A8C-D. Gọi Ø là giao điểm của hai đường chéo. Đường thẳng 


kẻ qua O vuông góc với AB, cắt A8 ở E và cắt CD ở F. Hãy chỉ ra các cặp điểm 
trên hình vẽ đối xứng với nhau qua tâm O. 


II. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ CỦA PHÉP ĐỐI XỨNG QUA GỐC TOẠ ĐỘ 


"Trong hệ toạ độ Øvy cho ẤM = (v; y), 
M= Đp(M) = Cứ; y), khi đó 


` 
(h.122) 
_ 


Biểu thức trên được gọi là biểu rhức 
toạ độ của phép đối xứng qua gốc 
toạ độ. 


Â; Trong mặt phẳng toạ độ (2xy cho điểm 
A(C4 ; 3). Tìm ảnh của A qua phép 
đối xứng tâm O. 


Hình 122 


II. TÍNH CHẤT 
Tính chết I 


Nếu Đ,(M)= M' và Đ,(N)=N' thì M'N =-MN, từ đó 
1 suyraM'N'=MN. 


“Thật vậy, vì 1M” = -IM 

và INÌ = -IN (h.1.23) nên 

MN: -IN- Tư 
=~IN~(~IM)=~(IN-IM)=~MN. 


Hình 1.23 


Do đó MN'=MN. 
Nói cách khác, phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 
` Chọn hệ toa độ Oxy, rồi dùng biểu thức toạ độ của phép đối xứng tâm O chứng 
minh lại tính chất 1. 
"Từ tính chất I suy ra 
¡¡ Tính chất 2 


Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song 
song hoặc trùng với nó, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng 


bằng nó, biến tam giác thành tam gác bằng nó, biến đường 
tròn thành đường tròn có cùng bán kính (h.1.2). 


4 
3 
Pì “ A 
= DÀ 2C Ắ 
=.. LD 1n: NÀ 
—¿ ——. 
T2 se:  b S TẰN 
c. __. _- —„B" YN 
/ r) € V 
LẺ bã 
M 
a) b) ©) 
Hình 1.24 


IV. TÂM ĐỐI XỨNG CỦA MỘT HÌNH 


: Định nghĩa 


Điển I được gọi là tâm đổi xứng của hình .⁄ nếu phép đối 


xứng tâm I biến ‹⁄ thành chính nó. 


Khi đó ta nói «Z” là hình có tâm đối xứng. 


Ví dụ 2. Trên hình I.25 là những hình có tâm đối xứng. 


Hình 1.25 


Á; Trong các chữ sau, chữ nào là hình có tâm đối xứng 2 


HANOI 


Áo Tìm một số hình tứ giác có tâm đối xứng. 


BÀI TẬP 


. Trong mặt phẳng toạ độ ÓØxy cho điểm A(—I ; 3) và đường thẳng đ có phương 


trình x — 2y + 3 = 0. Tìm ảnh của A và đ qua phép đối xứng tâm O. 


"Trong các hình tam giác đều, hình bình hành, ngũ giác đều, lục giác đều, hình 
nào có tâm đối xứng ? 


"Tìm một hình có vô số tâm đối xứng. 


§5. PHÉP QUAY 


=1 si. 


Hình 1.26 


Sự dịch chuyển của những chiếc kim đồng hồ, của những bánh xe răng cưa 
hay động tác xoè một chiếc quạt giấy cho ta những hình ảnh về phép quay mà 
†a sẽ nghiên cứu trong mục này. 


I. ĐỊNH NGHĨA 


Á. Trong hình 1.29 tìm một góc quay thích hợp để 


Định nghĩa 

: Cho điển O và góc lượng giác œ. Phép biến hình biến O 
thành chính nó, biến môi điểm M khác O thành điểm M” sao 
cho OM' = OM và góc lượng giác (OM; OM') bằng œ được 
gọi là phép quay tâm O góc œ (h.1.27). 


ư 

Điểm Ø được gọi là ứâm quay còn œ được gọi 

là góc qw#ay của phép quay đó. 

Phép quay tâm Ø góc # thường được kí hiệu 

Để Go): 0 M 
Hình 1.27 


Ví dụ 1. Tiên hình 1.28 ta có các điểm A', 8”, 
O tương ứng là ảnh của các điểm A, 8, Ø qua 


k4 
phép quay tâm O, gốc quay tin 


phép quay tâm O2 
~ Biến điểm A thành điểm Z ; 
— Biến điểm C thành điểm D. 


Hình 1.28 


Nhận xét bà ti 


1) Chiểu dương của phép quay là chiều dương của đường tròn lượng giác 
nghĩa là chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ. 


M 
o M 


k M wM 


Chiêu quay dương Chiều quay âm 
Hình 1.30 


8 A 
Hình 1.31 


Â; Trong hình 1.31 khi bánh xe 4A quay theo chiều dương thì bánh xe Ø quay theo 


chiều nào ? 
2) Với k là số nguyên ta luôn có 
Phép quay ,¿ ›¿„; là phép đồng nhất. „ í ì M 
Xã 0 
Phép quay (o/2k+Ð là phép đối Hình 132 


xứng tâm Ø (h.I.32). 


Á: Trên một chiếc đồng hỏ từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ và kim phút đã quay một 
góc bao nhiêu độ 2 


Hình 1.33 
ÁA 
II. TÍNH CHẤT 
Quan sát chiếc tay lái (vô-lãng) trên tay người lái t@ 


xe ta thấy khi người lái xe quay tay lái một góc 
nào đó thì hai điểm A và Ö trên tay lái cũng quay 
theo (h.1.34). Tuy vị trí A và 8 thay đổi nhưng 
khoảng cách giữa chúng không thay đổi. Điều đó 


được thể hiện trong tính chất sau của phếp quay. Hình 1.34 


Tính chất I 


Pháp quay bảo toàn khoảng 
cách giữa hai điển bất kì. 


Hình 1.35 
Phép quay tâm O, góc (OA ; OA)) biến điểm A thành A', 
B thành Bˆ Khi đó ta có A'B'= AB. 
Tính chết 2 
Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng, biến đoạn thẳng 


thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, 
biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính (h.1.36). 


Nhận xét 


Phép quay góc #với 0<œ<, biến 
đường thẳng đ thành đường thẳng 
sao cho gốc giữa d và d” bằng #Z 


ư 
(nếu 0<z<©), hoặc bằng ƒ—# 


H 


(nếu “<z«<m) (h.1.37). - 
SÃ Hình 1.37 


Ạ, Cho tam giác A8C và điểm O. Xác định ảnh của tam giác đó qua phép quay tâm @' 
góc 607. 


BÀI TẬP 


1. Cho hình vuông A8CD tâm Ø (h.1.38). 
a) Tìm ảnh của điểm € qua phép ø 


quay tâm A góc 90°. tư XI 


b) Tìm ảnh của đường thẳng 8C' qua h E 
phép quay tâm Ø góc 90. Hình 1.38 
2. Trong mặt phẳng toạ độ ØOxy cho điểm A(2 ; 0) và đường thẳng đ có phương 


trình x + y— 2 =0. Tìm ảnh của 4 và đ qua phép quay tâm Ø góc 907. 


§6. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH 
VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU 


I. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH 


Các phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay đều có một tính 
chất chung là bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. Người ta dùng tính 
chất đó để định nghĩa phép biến hình sau đây. 

Định nghĩa 

Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa 
hai điểm bất kì. 


Nếu phép dời hình # biến các điểm Ä, N lần lượt thành các điểm M”, N” thì 

MN=MN.. 

Nhận xét 

1) Các phép đồng nhất, tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay 
đều là những phép dời hình. 

2) Phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép dời hình 
cũng là một phép dời hình. 

Ví dụ 1 

a) Tam giác A8”C” là ảnh của tam giác ABC qua phép dời hình (h.1 .39a). 


b) Ngũ giác MNPOR là ảnh của ngũ giác MNP@#Ẩ“ qua phép dời hình 
(h.1.39b). 


c) Hình . là ảnh của hình. qua phép dời hình (h.l 40). 


đ 
N 
A 
2ˆ tsetesrtllcrzrmesesseo P M 
VPÌP? 
Ba" -| 
| | 
lạ ø |0 
SEO |ÌiDBSSXX”. R | 
c 
a) b) 
Hinh 1.39 
ức 
2# 
Hình140 — A B 
Á. Cho hình vuông A8CD, gọi O là giao 
điểm của AC và 8D. Tìm ảnh của các ờ 
điểm A, 8, O qua phép dời hình có được 
bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay 
tâm O góc 90 và phép đối xứng qua 5 7 
đường thẳng 8D (h.141). Hô 14? 
vì 


20 


Ví dụ 2. Trong hình 1.42 tam giác 
DEF là ảnh của tam giác ABC qua 
phép dời hình có được bằng cách thực 
hiện liên tiếp phép quay tâm Ö góc 
90° và phép tịnh tiến theo vectơ 
Ÿ#=CF =(@;~4). 


Hình 142 


"ÿ 


II. TÍNH CHẤT 

Phép dời hình : 

1) Biến ba điển thẳng hàng thành ba điển thẳng hàng và bảo 
toàn thí tự giữa các điểm ; 

3) Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tỉa, 
biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó ; 

3) Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc 


bằng nó ; 
4) Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

Á; Hãy chứng minh tính chất 1. _=—....... „ 
Gợi ý. Sử dụng tính chất điểm ø nằm ” C 
giữa hai điểm A và C khi và chỉ khi “ 

AB + BC = AC (h.143). Hình 143 


Á: Gọi A”, 8” lần lượt là ảnh của 4, 8 qua phép dời hình Z. Chứng minh rằng nếu 4 là 
trung điểm của A# thì M” = F(M) là trung điểm của A“B'. 


t= Chú ý. a) Nếu một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A'B'Œ 
thì nó cũng biến trọng tâm, trực tâm, tâm các đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp 
của tam giác ABC tương ứng thành trọng tám, trực tâm, tâm các đường tròn 
nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác A'B'C' (h.1 44). 


Hình 1.44 


b) Phép dời hình biến đa giác n cạnh thành đa 
giác n cạnh, biến đỉnh thành đỉnh, biến cạnh 
thành cạnh. 


Ví dụ 3. Cho lục giác đều ABCDEF, O là tâm k : 
đường tròn ngoại tiếp của nó (h.1.45). Tìm ảnh 
của tam giác OAB qua phép dời hình có được 
bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm Ø, c H 
góc 60” và phép tịnh tiến theo vectơ OE. Hình 145 


Giải 
Gọi phép dời hình đã cho là #. Chỉ cần xác định ảnh của các đỉnh của tam 
giác OAB qua phép dời hình #. Ta có phép quay tâm O, góc 60” biến Ø, A và 
8 lần lượt thành O, 8 và C. Phép tịnh tiến theo vectơ ØE biến Ó, 8 và C lần 
lượt thành E, Ó và D. Từ đó suy ra F(Ó) = E, F(A) = O, F(B) = D. Vậy ảnh 
của tam giác OAØ qua phép dời hình #Ƒ là tam giác EOD. 


A Đ 
Á. Cho hình chữ nhật A8CD. Gọi E, F, 77, 7 theo 


thứ tự là trung điểm của các cạnh A8, CD, 8C, 
EF. Hãy tìm một phép dời hình biến tam giác AE7 
thành tam giác CH (h.1.46). 


II. KHÁI NIỆM HAI HÌNH BẰNG NHAU 


Hình 1.46 


+ % 


Hình 1.47 
Quan sát hình hai con gà trong tranh dân gian (h.I.47), vì sao có thể nói hai 
hình và.” bằng nhau ? 


Chúng ta đã biết phếp dời hình biến một tam giác thành tam giác bằng nó. 
Người ta cũng chứng minh được rằng với hai tam giác bằng nhau luôn có một 
phép dời hình biến tam giác này thành tam giác kia. Vậy hai tam giác bằng 
nhau khi và chỉ khi có một phép dời hình biến tam giác này thành tam giác 
kia. Người ta dùng tiêu chuẩn đó để định nghĩa hai hình bằng nhau. 


Định nghĩa 


Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình 
biến hình này thành hình kia. 


Ví dụ 4 
a) Trên hình 1.48, hai hình thang A8CD và A“8”C”D” bằng nhau vì có một 
phép dời hình biến hình thang A8C'D thành hình thang A“8“C”D”. 


IP 


Hình 1.48 


b) Phép tịnh tiến theo vectơ biến 
hình .sZ thành hình ØZ, phép quay 
tâm Ø góc 90” biến hình ØŸ thành 
hình . Do đó phép dời hình có 


được bằng cách thực hiện liên tiếp 
phép tịnh tiến theo vectơ ' và phép 


quay tâm Ø góc 90” biến hình .sZ 
thành hình 2 Từ đó suy ra hai hình 
.*Z và bằng nhau (h.1.49). 


Hinh 149 


` Cho hình chữ nhật AøC'D. Gọi 7 là giao điểm của AC và 8D. Gọi E, F theo thứ tự là 
trung điểm của AD và 8C. Chứng minh rằng các hình thang A/Z/ và C'F1D bằng nhau. 


BÀI TẬP 
1. Trong mặt phẳng OØxy cho các điểm A(-3 ; 2), 8(—4; 5) và C(-—l ; 3). 
a) Chứng minh rằng các điểm A{(2; 3), 8{5 ; 4) và C1 ; L) theo thứ tự là ảnh 
của A, 8 và C qua phép quay tâm Ø góc - 909. 
b) Gọi tam giác AiØ,C, là ảnh của tam giác A8C qua phép dời hình có được 


bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm Ø góc —90° và phép đối xứng 
qua trục Øv. Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác 4, Ø¡C]. 


2. Cho hình chữ nhật A8CD. Gọi E, F, W, K, O, I,.J lần lượt là trung điểm của các 
cạnh A8, 8C, CD, DA, KF, HC, KO. Chứng minh hai hình thang AEJK và 
FOIC bằng nhau. 


3. Chứng minh rằng : Nếu một phép dời hình biến tam giác 48C thành tam giác 
ABC” thì nó cũng biến trọng tâm của tam giác A8C tương ứng thành trọng tâm 
của tam giác A“8“C”. 


§7. PHÉP VỊ TỰ 


I. ĐỊNH NGHĨA 


Định nghĩa 

Cho điển O và số k#0. Phép biến hình biển mổi điển M 
thành điển M' sao cho OM'=kOM được gọi là phép vị tự 
tâm O, tỉ số k (h.1.50). 


Hình 1.50 


Phép vị tự tâm Ó, tỉ số & thường được kí hiệu là Ÿo› : sổ! 


Ạ' o 
3) b) 
Hình 1.51 
Ví dụ 1 


a) Trên hình I.51a các điểm A”, 8”, Ø lần lượt là ảnh của các điểm A, 8, Ø qua 
phép vị tự tâm Ó tỉ số —2. 


b) Trong hình I.5Ib phép vị tự tâm Ó, tỉ số 2 biến hình ‹⁄ thành hình ‹⁄”. 


Á¿. Cho tam giác AØC. Gọi £ và F tương ứng là trung điểm của A# và AC. Tìm một 
phép vị tự biến 8 và C tương ứng thành Z và Z. 
Nhận xét 
1) Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó. 
2) Khi k = I, phép vị tự là phép đồng nhất. 
3) Khi k =—I, phép vị tự là phép đối xứng qua tâm vị tự. 
ky” _Nã 


Á; Chứng minh nhận xét 4. 


II. TÍNH CHẤT 
Tính chết I 


Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M, N tuỳ ý theo thứ tự 
thành M”, N' thì MÌN =k.MN và MN' = lkI.MN. 


Chứng mrưnh: 
Gọi O là tâm của phép vị tự tỉ số &. Theo định M“ 
nghĩa của 2 phép vị tự ta có : OMÌ = kOM và M 
=kON (h.1.52). Do đó : 
MỊN =ONÌ~OM' = kON - kOM ð 
=.. — N wW 
= k(ON ~OM)=kMN. X32 


Từ đó suy ra M fN' = l&l MA. 
Ví dụ 2. Gọi A”, B”, C7 theo thứ tự là ảnh của A, 8, C qua phép vị tự tỉ số k. 
Chứng minh rằng A8 = AC, £e R < AB '=/A'C. 


giải 


Gọi O là tâm của phép vị tự tỉ số &, ta có A'BÌ= KAB, A'C = AC. Do đó: 


AB= AC ©œ xAP = tLAC ©ABÌ=iAC'. 
Á: Để ý rằng : điểm 8 nằm giữa hai điểm A và C khí và chỉ khi A8 =rAC, 0</<1. 


Sử dụng ví dụ trên chứng minh rằng nếu điểm Ø nằm giữa hai điểm A và C' thì 
điểm 8“ nằm giữa hai điểm A' và C”. 


Tính chất 2 

Phép vị tự tỉ số k : 

a) Biến ba điển thẳng hàng thành ba điển thẳng hàng và bảo 
toàn thứ tự giữa các điểm ấy (h.1.53). 

b) Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng 
với nó, biến tỉa thành tỉa, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng. 

©) Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó, biến góc 
thành góc bằng nó (h.1.54). 

4d) Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn bán kính |KIR 
(h.1.55). 


Hình 1.53 Hình 1.54 


AI 
A 
Ỷ 
A 


Hình 1.55 


Á, Cho tam giác AĐC có A', 8”, C” theo thứ tự 
là trung điểm của các cạnh 8C, CA, 48. Tìm 
một phép vị tự biến tam giác 48C thành am B FB Bộ 
giác A“8“C” (h.1.56). Hừ#'tnsỡ 

Ví dụ 3. Cho điểm O và đường tròn (7 ; &). Tìm ảnh của đường tròn đó qua 

phép vị tự tâm O tỉ số —2. 


Giải 
Ta chỉ cần tìm Ƒ = 2y) bằng cách lấy trên tia đối của tia Ø7 điểm 7 sao 


cho OØƑ = 2OI. Khi đó ảnh của (7 ; #) là ( ; 2) (h.1.57). 


Hình 1.57 


II. TÂM VỊ TỰ CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN 


"Ta đã biết phép vị tự biến đường tròn thành đường tròn. Ngược lại, ta có định 
lí sau 


1 Định f 


Với hai đường tròn bất kì luôn có một phép vị tự biến đường 
¡_ tròn này thành đường tròn kia. 


"Tâm của phép vị tự đó được gọi là fám vị fự của hai đường tròn. 
Cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn M' 


Cho hai đường tròn (7; ®) và (; &?. 
Có ba trường hợp xảy ra : 


® Trường hợp I trùng với 


Khi đó phép vị tự tâm 7 tỉ số = và phép vị 


r 


tự tâm 7 tỉ số _. biến đường tròn (7 ; 8) 

thành đường tròn (7; #') (h.1.58). 

e Trường hợp I khác và R # R'. Hình 1.58 

Lấy điểm M bất kì thuộc đường tròn (7 ; ®), đường thẳng qua 7 song song với 


1M cắt đường tròn (; #'?) tại M” và M". Giả sử M, M“” nằm cùng phía đối với 
đường thẳng //“ còn #, M” nằm khác phía đối với đường thẳng /7'. Giả sử 


27 


đường thẳng MM” cắt đường thẳng //“ tại điểm Ø nằm ngoài đoạn thẳng 77, 
còn đường thẳng ‡MM” cắt đường thẳng 7! tại điểm O, nằm trong đoạn 


thẳng 77“ (h.1.59). 


M“ 


k di Lẻ : x. -ˆ4 3 
Khi đó phép vị tự tâm Ó tỉ số k = TR và phép vị tự tâm Ø(, tỈ số kị = = sẽ 
biến đường tròn (7 ; #) thành đường tròn (1; 8”. Ta gọi Ó là tâm vị tự ngoài 
còn O\ là tâm vị tự trong của hai đường tròn nói trên. 
® Trường hợp I khác Ứ và R=Ñ. lM „ 
Khi đó MM' /JII' nên chỉ có 
phép vị tự tâm Ø, tỉ số 


R & 
k= T =-—Il biến đường tròn 


(ï; 8) thành đường tròn (7 ; #2. 
Nó chính là phép đối xứng tâm Hinh 1.60 
Ó@ (h.1.60). 


Ví dụ 4 
Cho hai đường tròn (Ø ; 2) và (Ó”; R) nằm ngoài nhau. Tìm phép vị tự biến 
(Ø; 2#) thành (ÓØ”; #). 


Giải 


Ll 


Hình 1.61 


Lấy điểm L bất kì trên đường tròn (O ; 2#), đường thẳng qua Ø”, song song 
với OL cắt (Ó' ; R) tại M và N (h.1.61). Hai đường thẳng LM và LN cắt đường 
thẳng OØ” lần lượt tại 7 và J. Khi đó các phép vị tự { ¡) và V/ ¡SẼ 
9° -g 
2 


biến (Ó ; 2R) thành (Ó” ; R). 
BÀI TẬP 
1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và # là trực tâm. Tìm ảnh của tam giác 


ABC qua phép vị tự tâm ;,, tỉ số T 


2. Tìm tâm vị tự của hai đường tròn trong các trường hợp sau (h.1.62) : 


©o Œ© ©) 


Hình 1.62 


3. Chứng minh rằng khi thực hiện liên tiếp hai phép vị tự tâm O sẽ được một phép 
vị tự tâm Ó. 


§8. PHÉP ĐỒNG DẠNG 


Nhà toán học cổ Hi Lạp nổi tiếng Py-ta-go 
(Pythagore) từng có một câu nói được 
người đời nhớ mãi : "Đừng thấy bóng của 
mình ở trên tường rất to mà tưởng mình vĩ 
đại". Thật vậy, bằng cách điểu chỉnh đèn 
chiếu và vị trí đứng thích hợp ta có thể tạo 
được những cái bóng của mình trên tường 
giống hệt nhau nhưng có kích thước to nhỏ 
khác nhau. Những hình có tính chất như thế 
gọi là những hình đồng dạng (h.I.63). Vậy 
thế nào là hai hình đồng dạng với nhau ? Để 
hiểu một cách chính xác khái niệm đó ta cần đến phép biến hình sau đây. 


Hình 1.63 


I. ĐỊNH NGHĨA 
Định nghĩa 
+ Phép biến hình F được gọi là phép đông dạng tỉ số k (k > 0), 
nếu với hai điểm M, N bất kì và ảnh M', N' tương ứng của 
chúng ta luôn có MN' = kMN (h.1 64). 
5 


M, 


Hình 1.64 
Nhận xét 
1) Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số I. 
2) Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số li. 
Â. Chứng minh nhận xét 2. 
3) Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số & và phép đồng dạng tỈ số p ta 
được phép đồng dạng tỉ số pÄ. 
Â; Chứng minh nhận xét 3. 


Ví dụ 1. Trong hình 1.65 phép vị tự tâm Ø tỉ số 2 biến hình .sZ thành hình Øổ. 
Phép đối xứng tâm 7 biến hình Ø7 thành hình Z Từ đó suy ra phép đồng 
dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép biến hình trên sẽ biến 
hình«#Z thành hình 


Hình 1.65 


30 


II. TÍNH CHẤT 


Tính chất 

Phép đồng dạng tỉ số k : 

a) Biến ba điển thẳng hàng thành ba điển thẳng hàng và 
bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy. 

b) Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tỉa thành tia, 
biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng. 

©) Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó, biến góc 
thành góc bằng nó. 


d) Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn bán kính kR. 


Â\3 Chứng mình tính chất a. 


` Gọi A”, 8” lần lượt là ảnh của 4, ø qua phép đồng dạng F, Ÿ số ¿. Chứng minh rằng 
nếu M là trung điểm của AZ thì M“ = F(M) là trung điểm của AB”. 


= Chú ý. a) Nếu một phép đông dạng biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C” 
thì nó cũng biến trọng tâm, trực tâm, tâm các đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp 
của tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm, trực tâm, tâm các đường tròn 
nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác A'B'C” (h.1.66). 


C 


Hình 1.66 


b) Phép đồng dạng biến đa giác n cạnh thành đa giác n cạnh, biến đỉnh thành 
đỉnh, biển cạnh thành cạnh. 


II. HÌNH ĐỒNG DANG 


Chúng ta đã biết phép đồng dạng biến một tam giác thành tam giác đồng 
dạng với nó. Người ta cũng chứng minh được rằng cho hai tam giác đồng 


31 


dạng với nhau thì luôn có một phép đồng dạng biến tam giác này thành tam 
giác kia. Vậy hai tam giác đồng dạng với nhau khi và chỉ khi có một phép 
đồng dạng biến tam giác này thành tam giác kia. Điều đó gợi cho ta cách định 
nghĩa các hình đồng dạng. 


- Định nghĩa 


1 Hai hình được gọi là đồng dạng vớ nhau nếu có một phép 
+ đồng dạng biến hình này thành hình kia. 

Ví dụ 2 

a) Tam giác A'8“C là hình đồng dạng của tam giác ABC (h.1.67a). 

b) Phép vị tự tâm / tỉ số 2 biến hình.sZ thành hình Ø, phép quay tâm Ø góc 

90” biến hình Ø7 thành hình “ Do đó phép đồng dạng có được bằng cách 

thực hiện liên tiếp hai phép biến hình trên sẽ biến hình .sZ thành hình Từ 

đó suy ra hai hình.sZ và đồng dạng với nhau (h.1.67b). 


3) b) 
Hình 1.67 


Ví dụ 3. Cho hình chữ nhật A8CD, AC và BD cắt nhau tại 7. Gọi #7, K, L và J 
lần lượt là trung điểm của AD, 8C, KC và JC. Chứng minh hai hình thang 
JLKI và IHAB đông dạng với nhau. 


Giải 
Gọi M là trung điểm của A# (h.1.68). Phép vị tự tâm C, tỉ số 2 biến hình 


thang JLKI thành hình thang /KBA. Phép đối xứng qua đường thẳng /M biến 
hình thang /K8A thành hình thang 748. Do đó phép đồng dạng có được 


Á: Hai đường tròn (hai hình vuông, hai 


bằng cách thực hiện liên tiếp hai 
phép biến hình trên biến hình thang 
JLKT thành hình thang /JAB. Từ đó 
suy ra hai hình thang JLKI và IHAB 
đồng dạng với nhau. 


hình chữ nhật) bất kì có đồng dạng với 
nhau không 2? 


Hình 1.68 


BÀI TẬP 


. Cho tam giác A8C. Xác định ảnh của nó qua phép đồng dạng có được bằng 


` Ề "ri é 
cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm Ö tỉ số = và phép đối xứng qua đường 


trung trực của 8C. 


Cho hình chữ nhật A#CD, AC và 8D cắt nhau tại 7. Gọi Z7, K, L và 7 lần lượt là 
trung điểm của AD, 8C, KC và 7C. Chứng minh hai hình thang JK7 và IHDC 
đồng dạng với nhau. 

Trong mặt phẳng Øxy cho điểm /(1 ; 1) và đường tròn tâm 7 bán kính 2. Viết 
phương trình của đường tròn là ảnh của đường tròn trên qua phép đồng dạng có 
được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O, góc 45” và phép vị tự 
tâm Ó, tỉ số M5. 

Cho tam giác A8C vuông tại A, AH là đường cao kẻ từ A. Tìm một phép đồng 
dạng biến tam giác #BA thành tam giác A8C. 


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG I 


._ Thế nào là một phép biến hình, phép dời hình, phép đồng dạng ? Nêu mối liên 


hệ giữa phép dời hình và phép đồng dạng. 


a) Hãy kể tên các phép dời hình đã học. 
b) Phép đồng dạng có phải là phép vị tự không ? 


Hãy nêu một số tính chất đúng đối với phép dời hình mà không đúng đối với 
phép đồng dạng. 


33 


34 


._ Thế nào là hai hình bằng nhau, hai hình đồng dạng với nhau ? Cho ví dụ. 


. Cho hai điểm phân biệt A, 8 và đường thẳng d. Hãy tìm một phép tịnh tiến, 


phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự thoả mãn một 
trong các tính chất sau : 


a) Biến A thành chính nó ; 
b) Biến A thành Ö ; 
c) Biến đ thành chính nó. 


Nêu cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn. 


BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I 


._ Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF 


a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ AB Š 

b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng 8E ; 

c) Qua phép quay tâm Ø góc 120°. 

"Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(—I ; 2) và đường thẳng đ có phương 
trình 3x + y + I =0. Tìm ảnh của A và đ 

a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ Ÿ =(2; l); 

b) Qua phép đối xứng qua trục Óy ; 

c) Qua phép đối xứng qua gốc toạ độ ; 

d) Qua phép quay tâm Ø góc 90°. 


Trong mặt phẳng toạ độ Øxy, cho đường tròn tâm /(3 ;—2). bán kính 3. 

a) Viết phương trình của đường tròn đó. 

b) Viết phương trình ảnh của đường tròn (7 ; 3) qua phép tịnh tiến theo vectơ 
Ÿ#=C2;1). 

c) Viết phương trình ảnh của đường tròn (7 ; 3) qua phép đối 


xứng qua trục Óx. 
d) Viết phương trình ảnh của đường tròn (7 ; 3) qua phép đối xứng qua gốc toa độ. 
Cho vectơ ÿ, đường thẳng đ vuông góc với giá của Ÿ. Gọi đ' là ảnh của đ qua 
J J„. % _ An. BH no 
phép tịnh tiến theo vecfơ z”? Chứng minh răng phép tịnh tiến theo vectơ # là 


kết quả của việc thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua các đường thẳng đ và đ”. 


._ Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi OÓ là tâm đối xứng của nó. Gọi I, F, J, E lần lượt 
là trung điểm của các cạnh A8, 8C, CD, DA. Tìm ảnh của tam giác AEO qua 
phép đồng dạng có được từ việc thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua đường 
thẳng F7 và phép vị tự tâm Ö, tỉ số 2. 


. Trong mặt phẳng toạ độ Øxy, cho đường tròn tâm /(I ; -3), bán kính 2. Viết 
phương trình ảnh của đường tròn (7 ; 2) qua phép đồng dạng có được từ việc 
thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm Ó tỉ số 3 và phép đối xứng qua trục Óx. 


._ Cho hai điểm A, 8 và đường tròn tâm Ø không có điểm chung với đường thẳng 
AB. Qua mỗi điểm /⁄ chạy trên đường tròn (Ø) dựng hình bình hành A8N. 
Chứng minh rằng điểm N thuộc một đường tròn xác định. 


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I 


-_ Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình ? 
(A) Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng ; 
(B) Phép đồng nhất ; 
(C) Phép vị tự tỉ số —1 ; 
(D) Phép đối xứng trục. 


- Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai 2 

(A) Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng 
VỚI nỒ ; 

(B) Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc 
trùng với nó ; 


(C) Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc 
trùng với nó ; 

(D) Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng đ có phương trình 2v — y + I = 0. Để 


phép tịnh tiến theo vectơ # biến đ thành chính nó thì ? phải là vectơ nào trong 
các vectơ sau 2 


(A)Ø#=(;1); ®)7=@;-l); 
(7ÿ =(;2); (Ð) ÿ=(ŒI ;2). 


35 


10. 


36 


Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ÿ = (2; —1) và điểm M3 ; 2). Ảnh của 
điểm ÉM qua phép tịnh tiến theo vectơ # là điểm có toạ độ nào trong các toạ độ 
sau 2 


(A)G;3); @®)(1; Ù); 

(OC1;Ú; (D(l;-]). 

Trong mặt phẳng toạ độ Øxy cho đường thẳng d có phương trình : 3x — 2y+ l =0. 
Ảnh của đường thẳng đ qua phép đối xứng trục Øx có phương trình là : 
(A)3x+2y+lI=0; (B)-3x+2y+l=0; 
(C)3v+2y- =0; (D) 3v~ 2y+1=0. 


- Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng đ có phương trình : 


3x~2y— I =0. Ảnh của đường thẳng đ qua phép đối xứng tâm Ø có phương 
trình là : 

(A)3x+2y+lI=0; (B)-3x+2y- l=0; 
(Œ3x+2y-1=0; (D)3:—-2y—-1=0. 


"Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

(A) Có một phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó ; 

(B) Có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó ; 
(C) Có một phép quay biến mọi điểm thành chính nó ; 


(D) Có một phép vị tự biến mọi điểm thành chính nó. 


Hình vuông có mấy trục đối xứng ? 


(A)1; (B)2; 

(Œ@4; (Ð) vô số. 

“Trong các hình sau, hình nào có vô số tâm đối xứng 2 

(A) Hai đường thẳng cắt nhau ; (B) Đường ellp ; 

(C) Hai đường thẳng song song ; (D) Hình lục giác đều. 


"Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 
(A) Hai đường thẳng bất kì luôn đồng dạng ; 
(B) Hai đường tròn bất kì luôn đồng dạng ; 
(C) Hai hình vuông bất kì luôn đồng dạng ; 
(D) Hai hình chữ nhật bất kì luôn đồng dạng. 


ấp dụng phép biến hình 
để giải toán 


Gài toán 1 


Hai thành phố M và W nằm ở hai phía của một con sông rộng có hai bờ đ và b 
song song với nhau. M nằm phía bờ ø, Ñ nằm phía bờ b. Hãy tìm vị trí A nằm 
trên bờ ø, 8 nằm trên bờ b để xây một chiếc cầu A# nối hai bờ sông đó 
sao cho A8 vuông góc với hai bờ sông và tổng các khoảng cách MA + 8N 
ngắn nhất. 


giải 
Giả sử đã tìm được các điểm A, 8 thoả 
mãn điều kiện của bài toán (h.I.69). 
Lấy các điểm C và D tương ứng thuộc 
a và b sao cho CD vuông góc với đ. 
Phép tịnh tiến theo vectơ CÐ biến A 


thành Ø và biến ấ thành điểm M”. Khi 
đó MA = M'B. Do đó : 


MA + BN ngắn nhất  M'B + BN ngắn nhất 


Hình 1.69 


© MB, N thẳng hàng. 
đài toán 2 

"Trên một vùng đồng bằng có hai khu đô thị A và 8 nằm cùng về một phía 
đối với con đường sắt đ (giả sử con đường đó thẳng). Hãy tìm một vị trí C 
trên đ để xây dựng một nhà ga sao cho tổng các khoảng cách từ C đến trung 
tâm hai khu đô thị đó là ngăn nhất. 
"Từ bài toán thực tiễn trên ta có bài toán hình học sau : 
Cho hai điểm A và B nằm về cùng một 
phía đối với đường thẳng d. Tìm trên d 
điểm C sao cho AC + CB ngắn nhất. 


sa 
Giả sử đã tìm được điểm C. Gọi A” là b 
ảnh của A qua phép đối xứng trục d. Hình 1.70 


37 


Khi đó AC =A“Œ. Do đó : 
AC + CB ngắn nhất © AC + CB ngắn nhất 
© B.C, A “thẳng hàng (h.I 70). 


®ài toán 3 


Cho tam giác A8C. Gọi ;ï là trực tâm của tam giác, Ä⁄ là trung điểm cạnh 
8C. Phép đối xứng tâm / biến #7 thành #. Chứng minh rằng 7/7 thuộc 
đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 


Gợi ý 
— Có nhận xét gì về tứ giác 8JCH”, góc ABH” và góc ACH' (h.1.71) ? 


— Chứng minh tứ giác ABHC là tứ giác nội 
tiếp. Từ đó suy ra điều phải chứng minh. 


Nhận xét. Gọi (Ó) là đường tròn ngoại 
tiếp tam giác A8C. Cố định 8 và C thì M 
cũng cố định. Khi A chạy trên (Ó) thì theo 
bài toán 3, #” cũng chạy trên (O). Vì trực 
tâm # là ảnh của # qua phép đối xứng 
tâm Ä⁄ nên khi đó Z7 sẽ chạy trên đường 
tròn (Ø”) là ảnh của (Ø) qua phép đối 
xứng tâm M. 


Hình 1.71 


Gài toán 4 


38 


Cho tam giác A8C như hình 1.72. Dựng về phía ngoài của tam giác đó các 
tam giác BAE và CAF vuông cân tại A. Gọi /, M và J theo thứ tự là trung điểm 
của Z8, BC và CƑ. Chứng minh rằng tam giác 71⁄7 là tam giác vuông cân. 
giải : 
¬ ø Z ° La 
Xét phép quay tâm 4A, góc 90” (h.1.72). 
Phép quay này biến #£ và C lần lượt thành 8 
và Ƒ. Từ đó suy ra £C = BF và EC L BF. ” 
Vì JM là đường trung bình của tam giác 


] 
BEC nên IM JJ EC và IM = 2C. Tương 


Hình 1.72 


tự, MJ /JBF và MT = 1p, Từ đó suy ra /M = M và IM L M7. Do đó tam 


giác JMJ vuông cân tại M. 

tài toán Š 
Cho tam giác A8C như hình 1.73. Dựng về phía ngoài của tam giác đó các 
hình vuông A8EF và AC/K. Gọi M là trung điểm của 8C. Chứng minh rằng 
AM vuông góc với FK và AM = -/K. 


suli 
Gọi D là ảnh của 8 qua phép đối xứng 
†âm A (h.1.73). Khi đó AD = AB =AF và 


p 
⁄ 


AD L AF. Phép quay tâm A góc 90° sv.. 

biến đoạn thẳng ĐC thành đoạn thắng >c 

FK. Do đó DC = FK và DC L FK. Vì 

AM là đường trung bình của tam giác # H 
[ 

BCD nên AM /J CD và AM = —C'D. 
2 2 “—*Y 

Từ đó suy raAM L FKvà AM = ~FK. Hình 1.73 


đài toán 6 
Cho tam giác A8C nội tiếp đường tròn tâm Ø bán kính 8. Các đỉnh 8, Œ cố 
định còn A chạy trên đường tròn đó. Chứng minh rằng trọng tâm Œ của tam 
giác ABC chạy trên một đường tròn. 
gải 
Gọi 7 là trung điểm cúa 8C. Do 8 và C cố định 
nên 7 cố định (h.l.74). Ta có Œ luôn thuộc !A 


= —. ; š 
sao cho jŒ = ai Vậy có thể xem Œ là ảnh của 
A qua phép vị tự tâm 7, tỉ số n Gọi Ø“ là ảnh 


của Ó qua phép vị tự đó, khi A chạy trên (Ó ; 8) 


$ 1 
thì tập hợp các điểm Œ là đường tròn (ø Ỹ 2) 


là ảnh của (Ø ; ) qua phép vị tự trên. Hình 1.74 


39 


đài toán 7 
Cho điểm A nằm trên nửa đường tròn tâm Ø, đường kính 8C như hình 1.75. 
Dựng về phía ngoài của tam giác ABC hình vuông AB8EF. Gọi 7 là tâm đối 
xứng của hình vuông. Chứng minh rằng khi A chạy trên nửa đường tròn đã 
cho thì 7 chạy trên một nửa đường tròn. 


2 


§ “ Fở 
Trên đoạn 8Ƒ lấy điểm A' sao cho 
BA' = BA (h.1.75). Do góc lượng 
giác (BA : BA”) luôn bằng 459 và E <ựv 

2 

CS ..B, LÁP X2 khu đấi 
BA`' BA 2BA 2 PB ö 
nên có thể xem A“ là ảnh của A qua Hinh 175 


2 
phép quay tâm Ø, góc 45° ; 7 là ảnh của A” qua phép vị tự tâm Ö tỉ số s: 


Do đó 7 là ảnh của A qua phép đồng dạng F có được bằng cách thực hiện 


liên tiếp phép quay tâm Ö, góc 45” và phép vị tự tâm Ö, tỉ số ` Từ đó 


suy ra khi A chạy trên nửa đường tròn (Ø) thì 7 cũng chạy trên nửa đường 
trồn (2 là ảnh của nửa đường tròn (Ó) qua phép đồng dạng #. 


Giới thiệu 
về hình học Ïrae-tan (ĩracfal) 


Bơ-noa Man-đen-bơ-rô (Benoit Mandelbrot - sinh năm 1924) 


40 


Quan sát cành dương xỉ hay 
hình vẽ bên ta thấy mỗi nhánh 
nhỏ của nó đều đồng dạng với 
hình toàn thể. Trong hình học 1 
người ta cũng gặp rất nhiều 
hình có tính chất như vậy. 
Những hình như thế gọi là 
những hình tự đồng dạng. Ta sẽ 

xét thêm một số hình sau dây. 


Cho đoạn thẳng A8. Chia đoạn thẳng đó thành ba đoạn bằng nhau AC = CD = DB. 
Dựng tam giác đều CED rồi bỏ đi khoảng CD. Ta sẽ được đường gấp khúc 
ACEDB kí hiệu là K,. Việc thay đoạn 4# bằng đường gấp khúc ACEDB gọi là 
một quy tắc sinh. Lặp lại quy tắc sinh đó cho các đoạn thẳng AC, CE, ED, DB 
ta được đường gấp khúc K;. Lặp lại quy tắc sinh đó cho các đoạn thẳng của 
đường gấp khúc K; ta được đường gấp khúc K;... . Lặp lại mãi quá trình đó ta 
được một đường gọi là đường Vôn Kếc (để ghi nhận người đầu tiên đã tìm ra 
nó vào năm I904~ Nhà toán học Thuy Điển Helge Von Koch). 


E 
“à _RT CẠc 
A C D B 
Tử Tu 


Đường Vôn Kốc 


Cũng lặp lại quy tắc sinh như trên cho các cạnh của một tam giác đều ta 
được một hình gọi là bông tuyết Vôn Kốc. 


F0 1 


Bông tuyết Võn Kốc 


41 


42 


Bây giờ ta xuất phát từ một hình vuông. Chia nó 
thành chín hình vuông con bằng nhau rồi xoá đi 
phần trong của hình vuông con ở chính giữa ta được 
hình Xị. Ta lặp lại quá trình trên cho mỗi hình vuông 
con của Xi ta sẽ được hình X:. Tiếp tục mãi quá trình 
đó ta sẽ được một hình gọi là thảm Xéc-pin-xki 
(Sierpinski). 


Các hình nêu ở trên là những hình tự đồng dạng hoặc một bộ phận của 
chúng là hình tự đồng dạng. Chúng được tạo ra bằng phương pháp lặp, có 
quy tắc sinh đơn giản nhưng sau một số bước trở thành những hình rất phức 
tạp. Những hình như thế gọi là các fractal (từ fractal có nghĩa là gãy, vỡ). 
Không phải hình tự đồng dạng nào cũng là một fractal. Một Khoảng của 
đường thẳng cũng có thể xem là một hình tự đồng dạng nhưng không phải là 
một fractal. 


Dưới đây là một số fractal khác. 


Mặc dù các fractal đã được biết đến từ đầu thế kỉ XX, nhưng mãi đến thập 
niên 80 của thế kỉ XX nhà toán học Pháp gốc Ba Lan Bơnoa 
Man-đen-bơ-rô (Benoit Mandelbrot) mới đưa ra một lí thuyết có hệ thống để 


nghiên cứu chúng. Ông gọi đó là Hình học fractal. 


Ngày nay với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Hình học fractal đang phát 
triển mạnh mẽ. Lí thuyết này có nhiều ứng dụng trong việc mô tả và nghiên 
cứu các cấu trúc gập gãy, lồi lõm, hỗn độn... của thế giới tự nhiên, điều mà 
hình học Ở-clít thông thường chưa làm được. Nó cũng là một công cụ mới, 
có hiệu lực để góp phần nghiên 
cứu nhiều môn khoa học khác như 

Vật lí, Thiên văn, Địa lí, Sinh học, 

Xây dựng, Âm nhạc, Hội hoa... 


Sau đây là số hình fractal trong 
tự nhiên. 


- 3 ` v H2 
ĐƯỜNG THẮNG VÀ MẶT PHẲNG 
TRONG KHÔNG GIAN. 

QUAN HỆ SONG SONG 


$9 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 

* Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng 
sơng song 

$ Đường thẳng và mặt phẳng song song 

È Hai mặt phẳng song song 

$* Phép chiếu song song 
Hình biểu diễn của một hình không gian 


Hình 21 


Trước đây chúng ta đã nghiên cứu các tính chất của 
những hình nằm trong mặt phẳng. Môn học nghiên 
cứu các tính chất của hình nằm trong mặt phẳng 
được gọi là Hình học phẳng. Trong thực tế, ta 
thường gặp các vật như : hộp phấn, kệ sách, bàn 
học ... là các hình trong không gian. Môn học nghiên 
cứu các tính chất của các hình trong không gian 
được gọi là Hình học không gian (h.2 1). 


43 


§1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẮNG 
VÀ MẶT PHĂNG 


I. KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU 
1. Mặt phẳng 


Mặt bảng, mặt bàn, mặt nước hồ yên lặng cho ta hình ảnh một phần của mặt 
phẳng. Mặt phẳng không có bề dày và không có giới hạn (h.2.2). 


3) b) ©) 
Hình 22 


e Để biểu diễn mặt phẳng ta thường dùng hình bình hành hay một miễn góc 
và ghỉ tên của mặt phẳng vào một góc của hình biểu diễn (h.2.3). 


Hình 23 


« Để kí hiệu mặt phẳng, ta thường dùng chữ cái in hoa hoặc chữ cái IIi Lạp 
đặt trong dấu ngoặc ( ). Ví dụ : mặt phẳng (P), mặt phẳng (), mặt phẳng (2), 
mặt phẳng (/Ø) hoặc viết tất là mp(P), mp(Ø), mp(#), mp(Ø) hoặc (P), (Ó), 
(2), @)... 

2. Điểm thuộc mặt phẳng 

Cho điểm A và mặt phẳng (2). 


Khi điểm A thuộc mặt phẳng (Ø) ta nói A nằm trên (Ø) hay () chứa A, hay 
(2) đi qua A và kí hiệu là A e (2). 


44 


Khi điểm A không thuộc mặt phẳng (2) B 
ta nói điểm A nằm ngoài (2) hay (2) 

không chứa A và kí hiệu là A £ (2). 

Hình 2.4 cho ta hình biểu diễn của điểm 

A thuộc mặt phẳng (2), còn điểm 8 không ⁄) 


thuộc (2). 
Hình 24 


43. Hình biểu diễn của một hình không gian 


Để nghiên cứu hình học không gian người ta thường vẽ các hình không gian lên 
bảng, lên giấy. Ta gọi hình vẽ đó là hình biểu diễn của một hình không gian. 


— Ta có một vài hình biểu diễn của hình lập phương như trong hình 2.5. 


: Kh 
Tỳ LH 


Hình 25 


~ Hình 2.6 là một vài hình biểu diễn của hình chóp tam giác. 


_Â 


Hình 26 
Á. Hãy vẽ thêm một vài hình biểu diễn của hình chóp tam giác. 
Để vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian người ta dựa vào những 
quy tắc sau đây. 
— Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng. 
— Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song, 
của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau. 


— Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng. 
— Dùng nét vẽ liền để biểu diễn cho đường nhìn thấy và nét đứt đoạn biểu 
diễn cho đường bị che khuất. 


Các quy tắc khác sẽ được học ở phần sau. 


45 


II. CÁC TÍNH CHẤT THỪA NHẬN 


46 


Để nghiên cứu hình học không gian, từ quan sát thực tiễn và kinh nghiệm 
người ta thừa nhận một số tính chất sau. 


Tính chất I 


Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. 


Hình 2.7 cho thấy qua hai 
điểm A, 8 có duy nhất một 
đường thẳng. 


Hình 27 
Tính chốt 2 


Có một và chỉ một mặt phẳng đï qua ba điểm không thẳng hàng. 


Như vậy một mặt phẳng hoàn toàn xác định 
nếu biết nó đi qua ba điểm không thẳng 
hàng. Ta kí hiệu mặt phẳng qua ba điểm 
không thắng hàng A, 8, € là mặt phẳng 


(A8C) hoặc mp (A8C) hoặc (A8C) (h.2.8). Hình 28 
"„ 
L2 
4 € 
Hình 29. Cửu Đỉnh ở Hoàng Thành, Huế Hình 210 


Quan sát một máy chụp hình đặt trên một giá có ba chân. Khi đặt nó lên bất 
kì địa hình nào nó cũng không bị gập ghềnh vì ba điểm A, 8, € (h.2.10) luôn 
nằm trên một mặt phẳng. 


Tính chất 3 


Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt 
phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đêu thuộc mặt phẳng đó. 


Â; Tại sao người thợ mộc kiểm tra độ phẳng 
mặt bàn bằng cách rê thước thẳng trên 
mặt bàn 2 [h.2.11). 


Nếu mọi điểm của đường thẳng ở đều 
thuộc mặt phẳng (2) thì ta nói đường 
thẳng đ nằm trong (2) hay (2) chứa đ 
và kí hiệu là đ C (2) hay (#) Đ d. 


Â cho am giác ABC, M là điểm thuộc phần Ạ Hình 2.11 
kéo dài của đoạn ø#C (h.2.12). Hãy cho 
biết M có thuộc mặt phẳng (4C) không 
và đường thẳng AM có nằm trong mặt 
phẳng (AøC) không ? 


Tính chất 4 ĐH Ie 


Tôn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng. 


Nếu có nhiều điểm cùng thuộc một mặt phẳng thì ta nói những điểm đó 
đông phẳng, còn nếu không có mặt phẳng nào chứa các điểm đó thì ta nói 
rằng chúng không đồng phẳng. 

Tính chốt 5 


Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng 
còn có một điển chung khác nữa. 


Từ đó suy ra : Nếi hai mặt phẳng phản biệt có một điểm chung thì chúng sẽ 
có một đường thẳng chung đi qua điểm chung ấy. 


Hình 2 13. Măt nước và thành đập giao nhau theo đường thẳng. 


41 


Đường thẳng chung đ của hai mặt phẳng 
phân biệt (2) và (Ø) được gọi là gizo yến 
của (2) và (Ø) và kí hiệu là đ = (2)  (Ø) 
(h2.14). 


Hình 214 


A. Trong mặt phẳng (P), cho hình bình 
hành AøC7Ø. Lấy điểm š nằm ngoài 
mặt phẳng (P). Hãy chỉ ra một điểm 
chung của hai mặt phẳng (%AC) và 
(S8D) khác điểm s (h.2.15). 


Á: Hình 2.16 đúng hay sai ? Tại sao 2 


ủ Hình 216 


L Tính chất ó 


¡ Trên môi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng 
- đều đúng. 


II. CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT MẶT PHẲNG 


1. Ba cách xác định mặt phẳng 


Dựa vào các tính chất được thừa nhận trên, ta có ba cách xác định một mặt 
phẳng sau đây. 


a) Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua ba điểm không 
thẳng hàng. 


48 


Ba điểm A, 8, C không thẳng hàng xác định một mặt phẳng (h.2.17). 


b) Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua một điểm và chứa 
một đường thẳng không đi qua điểm đó. 


Cho đường thẳng đ và điểm A không thuộc d. Khi đó điểm A và đường thẳng 
d xác định một mặt phẳng, kí hiệu là mp (4A, ở) hay (A, đ), hoặc mp (đ, 4) hay 
(đ,A) (h2.18). 


Hình 2 17 Hinh 2 18 


Hình 2 19 


c) Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó chứa hai đường thẳng cắt nhau. 


Cho hai đường thẳng cắt nhau z và b. Khi đó hai đường thẳng ø và b xác định 
một mặt phẳng và kí hiệu là mp (ø, b) hay (2, b), hoặc mp (b, ø) hay (b, 4) 
(h2.19). 


4 


2. Một số ví dụ 


Ví dụ I. Cho bốn điểm không đồng phẳng 
A,B,C, D. Trên hai đoạn A8 và AC lấy hai 
điểm ẤM và N sao cho TH lvà — 

5, NC 
Hãy xác định giao tuyến của mặt phẳng 
(DMN) với các mặt phẳng (A8D), (ACD), B 
(ABC), (BCD) (h.2.20). 


kò 


T Hình 220 

Giải 
Điểm D và điểm # cùng thuộc hai mặt phẳng (DMN) và (A8D) nên giao 
tuyến của hai mặt phẳng đó là đường thẳng DM. 


49 


50 


Tương tự ta có (DMN) S (ACD) = DN, (DMN) © (ABC) =MN. 


. AM AN : ¿ 
“Trong mặt phẳng (A8C), vì E788 N nên đường thắng MXN và 8C cắt nhau 


tại một điểm, gọi điểm đó là £. Vì Ð, £ cùng thuộc hai mặt phẳng (DMN) và 
(BCD) nên (DMN) ¬(BCD)_= DE. 


Ví dụ 2. Cho hai đường thẳng cắt nhau OØv, Oy và hai điểm A, 8 không nằm 
trong mặt phẳng (Øv, Oy). Biết rằng đường thẳng A8 và mặt phẳng (Øx, Øy) 
có điểm chung. Một mặt phẳng (2) thay đổi luôn luôn chứa A# và cắt Øx, Øy 
lần lượt tại M, W. Chứng minh rằng đường thẳng MX luôn luôn đi qua một 
điểm cố định khi (2) thay đổi. 


2, 


Gọi 7 là giao điểm của đường 
thẳng AB và mặt phẳng (Øx, Øy) 
(h2.2I). Vì AE và mặt phẳng 
(Ox, Oy) cố định nên 7 cố định. Vì 
M,N, ï là các điểm chung của hai 
mặt phẳng (2) và (Øx, Øy) nên 
chúng luôn luôn thẳng hàng. Vậy 
đường thẳng MX luôn luôn đi qua 
1 cố định khi (2) thay đổi. 


Hình 221 


Nhận xét. Để chứng minh ba điểm thẳng hàng ta có thể chứng minh chúng 
cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt. 


Ví dụ 3. Cho bốn điểm không đồng phẳng A, 8, C, Ð. Trên ba cạnh A8, AC 
và AD lần lượt lấy các điểm Ä, W và K sao cho đường thẳng MX cắt đường 
thẳng 8C tại , đường thẳng WK cắt đường thẳng CD tại 7, đường thẳng KM 
cắt đường thẳng 8D tại J Chứng mình ba điểm #1, I, 7 thẳng hàng. 
SẺ 

Giát 

Ta có / là điểm chung của hai mặt phẳng (MWK) và (8CD) (h.2.22). 
JeMK 


"Thật vậy, ta có >SJc(MANK) 
MK cC(MNK) 


và =Je (BCD). 


JeBD 
BDC(BCD) 


Lí luận tương tự ta có 7, # cũng là 
điểm chung của hai mặt phẳng 
(MNK) và (BCD). 


Vậy 7, J, nằm trên giao tuyến 
của hai mặt phẳng (MNK) và D 
(BCD) nên 1, J, H thẳng hàng. 


Ví dụ 4. Cho tam giác BCD và 
điểm A không thuộc mặt phẳng 
(BCD). Gọi K là trung điểm của tầh/295 

đoạn AD và Ø là trọng tâm của : H 
tam giác AØC. Tìm giao điểm 

của đường thẳng GŒK và mặt 

phẳng (8CD). 


Giải 
Gọi J là giao điểm của AG và 8C. 
Trong mặt phảng (AJD), 
AG 2, AK 


=—=; =— nên GK và JD 
A7 3 AD 2 

cất nhau (h.2.23). Gọi L là giao 
điểm của GK và JD. 


LeJD 
Ta có =Lc(BCD). 
JDC(BCD) 


Hình 223 


Vậy L là giao điểm của GK và (BCD). 

Nhận xét. Đề tìm giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng ta có thể 
đưa về tìm giao điểm của đường thắng đó với một đường thắng nằm 
†rong mặt phẳng đã cho. 


IV. HÌNH CHÓP VÀ HÌNH TỨ DIỆN 


1. Trong mặt phẳng (2) cho đa giác lồi Ai... Ai, Lấy điểm Š nằm ngoài (2). 
Lần lượt nối S với các đỉnh AI,4s, ... A, ta được n tam giác SÁIA,, S4,4;,.... 
SA,AI. Hình gồm đa giác AIAs... A, và nú tam giác SAIAs, SA:A›, tặng 
SA,A, gọi là hình chóp, kí hiệu là S.A,A,... A„. Ta gọi ® là đỉnh và đa giác 


51 


AIA+... A„, là mặt đáy. Các tam giác SAIA;, SA,4;,.... SA,A¡ được gọi là 
các mặt bên ; các đoạn SÁI, S4;, ... 54/, là các cạnh bên ; các cạnh của đa 


giác đáy gọi là các cạnh đáy của hình chóp. Ta gọi hình chóp có đáy là tam 
giác, tứ giác, ngũ giác, ... lần lượt là hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác, 
hình chóp ngũ giác. ... (h.2.24). 


b 


Hình 2.24 


2. Cho bốn điểm A, 8, C, D không đồng phẳng. Hình gồm bốn tam giác A8C, 
ACD, ABD và BCD gọi là hình tứ điện (hay ngắn gọn là ñ điện) và được kí hiệu 
là ABCD. Các điểm A, 8, C, D gọi là các đỉnh của tứ diện. Các đoạn thẳng AB, 
5C, CD, DA, CA, BD gọi là các cạnh của tứ diện. Hai cạnh không đi qua một 
đỉnh gọi là hai cạnh đối điện. Các tam giác ABC, ACD, ABD, BCD gọi là các 
mặt của tứ diện. Đỉnh không nằm trên một mặt gọi là đỉnh đối điện với mặt đó. 


Hình tứ diện có bốn mặt là các tam giác đều gọi là hình fứ diện đều. 
Chú ý. Khi nói đến tam giác ta có thể hiểu là tập hợp các điểm thuộc các cạnh 


hoặc cũng có thể hiểu là tập hợp các điểm thuộc các cạnh và các điểm trong 
của tam giác đó. Tương tự có thể hiểu như vậy đối với đa giác. 


Á¿ Kể tên các mặt bên, cạnh bên, cạnh đáy của hình chóp ở hình 2.24. 


Ví dụ 5. Cho hình chóp S.A8CD đáy là hình bình hành A8CD. Gọi M, N,P 
lần lượt là trung điểm của A8, AD, SC. Tìm giao điểm của mặt phẳng (MNP) 
với các cạnh của hình chóp và giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt 
của hình chóp. 


Giải 
Đường thẳng MA cắt đường thẳng 8C, CD lần lượt tại K, L. 
Gọi E là giao điểm của PK và Sð, F là giao điểm của PL và SD (h.2.25). 
Ta có giao điểm của (MNP) với các cạnh S8, SC, SD lần lượt là E, P, F. 


"Từ đó suy ra 
(MNP) (ABCD) = MN, 
(MNP) © (SAB) = EM, 
(MNP) © (SBC) = EP, 
(MNP) (SCD) = PF 

và (MNP) © (SDA) = FN. 


Hình 225 


Chú ý. Đa giác MEPFN có cạnh nằm trên giao tuyến của mặt phẳng (MP) 
với các mặt của hình chóp S.A8CD. Ta gọi đa giác MEPFN là thiết diện (hay 
;mặt cắt) của hình chóp S⁄ABCĐ khi cắt bởi mặt phẳng (MP). 


Nói một cách đơn giản : Thiết điện (hay mặt cắt) của hình ‹⁄ khi cắt bởi mặt 


phẳng (2) là phần chung của .⁄ và (2). 


BÀI TẬP 


. Cho điểm A không nằm trên mặt phẳng (2) chứa tam giác 8CD. Lấy £, F là 


các điểm lần lượt nằm trên các cạnh A8, AC. 

a) Chứng minh đường thẳng EF nằm trong mặt phẳng (A8C). 

b) Khi EF và 8C cắt nhau tại /, chứng minh 7 là điểm chung của hai mặt phẳng 
(BCD) và (DEF). 

Gọi M là giao điểm của đường thẳng đ và mặt phẳng (2). Chứng minh M là 

điểm chung của (2) với một mặt phẳng bất kì chứa d. 

Cho ba đường thẳng d¡, d›, d; không cùng nằm trong một mặt phẳng và cắt 

nhau từng đôi một. Chứng minh ba đường thẳng trên đồng quy. 

Cho bốn điểm A, 8, C và Ð không đồng phẳng. Gọi Œ¡, Œạ, Œ„, Œp lần lượt là 

trọng tâm của các tam giác 8CD, CDA, ABD, ABC. Chứng minh rằng AG,, 

BG;, CŒ,. DGỚp đồng quy. 


Cho tứ giác A8CD nằm trong mặt phẳng (2) có hai cạnh A8 và CÐ không song 
song. Gọi # là điểm nằm ngoài mặt phẳng (Z) và M là trung điểm đoạn S%C. 
a) Tim giao điểm X của đường thẳng %2 và mặt phẳng (MA8). 


53 


10. 


54 


b) Gọi Ø là giao điểm của AC và 8D. Chứng minh rằng ba đường thẳng %O, 
AM, BN đồng quy. 

Cho bốn điểm A, 8, C và D không đồng phẳng. Gọi #, M lần lượt là trung 

điểm của AC và 8C. Trên đoạn 8D lấy điểm P sao cho 8P = 2PD. 

a) Tìm giao điểm của đường thẳng CÐ và mặt phẳng (MP). 

b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (MP) và (AC). 

Cho bốn điểm A, 8, C và Ð không đồng phẳng. Gọi 7, K lần lượt là trung điểm 

của hai đoạn thẳng AD và 8C. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (BC) và (KAD). 

b) Gọi ẤM và N là hai điểm lần lượt lấy trên hai đoạn thẳng A8 và AC. Tìm giao 
tuyến của hai mặt phẳng (/8C) và (DMN). 

Cho tứ diện A8CD. Gọi ẤM và N lần lượt là trung điểm của các cạnh A# và CD, 

trên cạnh A0 lấy điểm P không trùng với trung điểm của A4. 

a) Gọi E là giao điểm của đường thẳng MP và đường thẳng 8D. Tìm giao 
tuyến của hai mặt phẳng (PMN) và (BCD). 

b) Tìm giao điểm của mặt phẳng (PMN) và 8C. 

Cho hình chóp S.A8CDÐ có đáy là hình bình hành A8CD. Trong mặt phẳng đáy 

vẽ đường thẳng ¿ đi qua A và không song song với các cạnh của hình bình hành, 

đ cắt đoạn BC tại E. Gọi C "là một điểm nằm trên cạnh %C. 

a) Tìm giao điểm của CD và mặt phẳng (C/4AE). 

b) Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (C“AE). 

Cho hình chóp S.A8CD có AB và CD không song song. Gọi #⁄ là một điểm 

thuộc miền trong của tam giác SCD. 

a) Tìm giao điểm của đường thẳng CÐ và mặt phẳng (S8M) 

b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (S8M) và (SẠC). 

c) Tìm giao điểm 7 của đường thẳng 8 và mặt phẳng (SẠC). 


đ) Tìm giao điểm P của SC và mặt phẳng (48M), từ đó suy ra giao tuyến của 
hai mặt phẳng (SCĐ) và (ABM). 


§2. HAI ĐƯỜNG THẮNG CHÉO NHAU 
VÀ HAI ĐƯỜNG THẮNG SONG SONG 


Hình 2.26 cho ta thấy hình ảnh của 
những đường thẳng song song, đường 
thẳng chéo nhau. Các khái niệm này sẽ 
được trình bày sau đây. 


Á. Quan sát các cạnh tường trong lớp học và 
xem cạnh tường là hình ảnh của đường 
thẳng. Hãy chỉ ra một số cặp đường thẳng 
không thể cùng thuộc một mặt phẳng. 


Hình 226 
I. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 


Cho hai đường thẳng ø và b trong không gian. Khi đó có thể xảy ra một trong 
hai trường hợp sau. 


Trường hợp 1. Có một mặt phẳng chứa ø và b. 


Khi đó ta nói ø và b đồng phẳng. Theo kết quả của hình học phẳng có ba khả 
năng sau đây xảy ra (h.2.27). 


ab= {M} aijb a=b 


Hình 227 


j) a và b có điểm chung duy nhất M. Ta nói ø và b cắt nhau tại M và 
kí hiệu là ø ¬b= {M}.. Ta còn có thể viết ae b= M. 


ïÙ a và b không có điểm chung. Ta nói ø và b song song với nhau và kí hiệu 
làa//b. 


11) a trùng b, kí hiệu là a= b. 


55 


Như vậy, hai đường thẳng song song là hai đường thẳng cùng nằm trong một 
mặt phẳng và không có điểm chung. 

Trường hợp 2. Không có mặt phẳng nào chứa ø và b. 

Khi đó ta nói a và b chéo nhau hay a chéo với b (h.2.28). 


4A 
L) 


lÀ ă : 
e 
Hình 228 Hinh 229 


ÂÁ; Cho tứ diện A8CD, chứng minh hai đường thẳng AB và CD chéo nhau. Chỉ ra cặp 


đường thẳng chéo nhau khác của tứ diện này (h.2.29). 


II. TÍNH CHẤT 


56 


Dựa vào tiên để Ơ-clít về đường thẳng song song trong mặt phẳng ta có các 
tính chất sau đây. 

Định í 1 

Trong không gian, qua một điển không nằm trên đường thẳng 
cho trước, có một và chỉ một đường thẳng song song với 
¡ đường thẳng đã cho. 


Chứng trinh 
Giả sử ta có điểm AM và đường thẳng đ 
không đi qua M. Khi đó điểm Ä và đường 
thẳng đ xác định một mặt phẳng (2) 
(h.2.30). Trong mặt phẳng (Z2), theo tiên /a\ 
đề Ơ-clít về đường thẳng song song chỉ có 
một đường thẳng đ qua M và song song Hình 230 
với d. Trong không gian nếu có một 
đường thẳng đ” đi qua # song song với đ thì đ” cũng nằm trong mặt phẳng 
(2). Như vậy trong mặt phẳng (2) có đ', đ” là hai đường thẳng cùng đi qua M 
và song song với đ nên đ#, “trùng nhau. 


Nhận xét. Hai đường thẳng song song ø và b 
xác định một mặt phẳng, kí hiệu là mp (ø, b)  .._i 
hay (a, b) (h.2.31). + 

#“  ă 
'8 


Hình 231 


Â3 Cho hai mặt phẳng (z) và (/9. Một mặt phẳng 
(;) cắt (2) và (3 lần lượt theo các giao tuyến a 
và b. Chứng minh rằng khi ø và b cắt nhau tại 
thỉ 7 là điểm chung của (2) và (/) (h.2 32). 


¡_ Định lf 2(về giao tuyến của ba mặt phẳng) 

Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân 
biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song 
song với nhau (h.2.32 và h.2.33). 


k RY: 
ớ ớ 
/À 


Hình 232 Hình 233 


¡Hệ quả 

Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng 
song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song 
vái hai đường thẳng đÌá hoặc trùng với một trang hai đường 


_ thẳng đó (h.2.34a, b, c). 


ú1 ( ft 


Hình 2.34 


57 


Ví dụ 1. Cho hình chóp S.4BCD có đáy là 


bí Lị 
hình bình hành A8CD. Xác định giao 
tuyến của các mặt phẳng (S4Đ) và (8C). 
Các mặt phẳng (SAD) và (S#C) có điểm 
chung % và lần lượt chứa hai đường thẳng 
song song là 4D, BC nên giao tuyến của Ễ h 


chúng là đường thẳng đ đi qua % và song 
song với AD, 8C (h.2.35). 


Hình 238 


Ví dụ 2. Cho tứ diện ABCD. Gọi 7 và 7 lần lượt là trung điểm của 8C và 8D. 
(P) là mặt phẳng qua 77 và cắt AC, AD lần lượt tại M, . Chứng minh rằng tứ 
giác JJNM là hình thang. Nếu là trung điểm của AC thì tứ giác JJNM là 
hình gì 2 


say 


Giải F 4 
Ba mặt phẳng (ACD), (8C), (P) đôi một 
cắt nhau theo các giao tuyến CD, 1J, MN. 
V117 /I CD (H là đường trung bình của tam 
giá BCD) nên theo định lí 2 ta có 
1J ID MN. Vậy tứ giác LJNM là hình thang 
(h.2.36). B Đ 
Nếu # là trung điểm của AC thì N là trung 
điểm của AD. Khi đó tứ giác /VM có một 1 
cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau k 


ng na Hình 2.36 
nên là hình bình hành. ec 


Trong hình học phẳng nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với 


đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Điều này vẫn đúng trong 
Tầnh học không gian. 


¡ Định í 3 

Hai đường thẳng phân biệt 
cùng song song với đường 
thẳng thứ ba thì song song 
_ với nhau (h2.37). 


Khi hai đường thẳng ø và b cùng song song 
với đường thăng c ta kí hiệu ø // b /J c và 
gọi là ba đường thắng song song. Hình 2.37 


Ví dụ 3. Cho tứ diện A8CD. Gọi M, N, P, Q. R và % lần lượt là trung điểm của 
các đoạn thẳng AC, 8D, AB, CD, AD và BC. Chứng minh rằng các đoạn thẳng 
MN, PQ., RS đồng quy tại trung điểm của mỗi đoạn. 
23 
giải 
(Xem hình 2.38) 


Trong tam giác ACD ta có MR là 
đường trung bình nên 


MRIJCD 
1 
MR= Tcp, t2 
D) 


"Tương tự trong tam giác BCD, ta có 


SN/JJCD 
` 
SN= CD. bó 
2 
: MRIISN Hình 2.38 
“Từ (1) và (2) ta suy ra 
MR=SN. 


Do đó tứ giác Ä&#AS là hình bình hành. Như vậy MX, &S cắt nhau tại trung 
điểm G của mỗi đoạn. 

Lí luận tương tự, ta có tứ giác PRQ® cũng là hình bình hành nên PQ, #% cắt 
nhau tại trung điểm Œ của mỗi đoạn. Vậy PO, RS, MN đồng quy tại trung 
điểm của mỗi đoạn. 


BÀI TẬP 
1. Cho tứ diện A8CD. Gọi P, Ó, R và % là bốn điểm lần lượt lấy trên bốn cạnh 4#, 
8C, CD và DA. Chứng minh rằng nếu bốn điểm P, Ó, # và S đồng phẳng thì 
a) Ba đường thẳng PO, %# và AC hoặc song song hoặc đồng quy ; 
b) Ba đường thẳng P%, #Ó và 8D hoặc song song hoặc đồng quy. 
2. Cho tứ diện A8BCD và ba điểm P, 9. ® lần lượt lấy trên ba cạnh A8, CD, BC. 
Tìm giao điểm S của AD và mặt phẳng (PQ#) trong hai trường hợp sau đây. 
a) PÑ song song với AC ; 
b) P8 cất AC. 


59 


3. Cho tứ diện A8CD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh A#, CD và G 
là trung điểm của đoạn 1N. 


a) Tìm giao điểm A” của đường thẳng AG và mặt phẳng (8CÐ). 


b) Qua M kẻ đường thẳng Mx song song với AA” và Mx cắt (BC) tại M”. 
Chứng minh 8, M“, A” thẳng hàng và 8M'=MA' =AN. 
c) Chứng minh GA = 3GA'. 


§Z. ĐƯỜNG THẮNG 
VÀ MẶT PHĂNG SONG SONG 


I. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẢNG 


Cho đường thẳng đi và mặt phẳng (2). Tuỳ theo số điểm chung của đ và (2), ta 
có ba trường hợp sau (h.2.39). 


đ 


“4à /A 


d1!(2) da()= {M} dc(œ 
Hình 239 


e duà (2) kháng cá điểm chưng. Khi đề ta nói 4 sang sang với (3) hay (2) 
song song với d và kí hiệu là đ /J (2) hay (Ø) // d. 


® dvà (#) có một điển chung duy nhất M. Khi đó ta nói d và (Ø) cắt nhau tại 
điểm M và kí hiệu là đ¬ (2) = { M} hay d (2) = M. 


© d và (ø) có từ hai điểm chung trở lên. Khi đó, theo tính chất 3 §1, đ nằm 
trong (2) hay (2) chứa đ và kí hiệu đ C (2) hay (#) Đ đ. 


ÂÁ: Trong phòng học hãy quan sát hình ảnh của đường thẳng song song với mặt phẳng. 


60 


II. TÍNH CHẤT 


Để nhận biết đường thẳng đ song song với mặt phẳng (2) ta có thể căn cứ vào 
số giao điểm của chúng. Ngoài ra ta có thể dựa vào các dấu hiệu sau đây. 


¡Định f 1 


Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng (Ø) và d song 
song với đường thẳng d" nằm trong (Ø) thì d song song với (). 


Chứng mini 
Gọi (Ø) là mặt phẳng xác định bởi 
hai đường thắng song song đ, đ”. 
Ta có (Ø)  (Ø) = đ(h.240). 
Nếu đ (2) = {M} thì M thuộc 


giao tuyến của (2) và (Ø) là đ hay 
đn # = {MỊ. Điều này mâu 
thuẫn với giả thiết d // d”. 


Vậy d/J (2). 


Hình 240 


Á: Cho tứ diện A8CD. Gọi 4⁄, W, P lần lượt là trung điểm của A8, AC, AD. Các 
đường thắng XN, NP, PM có song song với mặt phẳng (8C D) không 2 

Định fí2 

Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (@). Nếu mặt 


phẳng (8) chứa a và cắt () theo giao tuyến b thì b song song 
L với a (h.241). 


Hình 241 


Ví dụ. Cho tứ diện ABCD. Lấy M là điểm thuộc miền trong của tam giác A8C.. 
Gọi (2) là mặt phẳng qua # và song song với các đường thẳng A8 và C'D. Xác 
định thiết diện tạo bởi (Z) và tứ diện A8C'D. Thiết diện đó là hình gì ? 


6l 


Giải 
Mặt phẳng (2) đi qua Ä⁄ và song song với AB nên (2) cắt mặt phẳng (A8C) 
(chứa A8) theo giao tuyến đ đi qua # và song song với A8. Gọi £, F lần lượt 
là giao điểm của đ với AC và 8C (h.2.42). 


Mặt khác, (#) song song với CD nên 
(œ) cắt (ACD) và (BCD) (là các mặt 
phẳng chứa CD) theo các giao tuyến 
EH và FGŒ cùng song song với CD 
(He€AD và G e BD). 

"Ta có thiết diện là tứ giác EFGŒH. Hơn 
nữa ta cố 


(ø) J/ AB và (ABD) © (2) = HG, từ đó Hình 242 
suy ra HG //AB. 
"Tứ giác EFGH có EF JJ HG (II AB) và EH JJ FG (II CD) nên nó R hình bình hành. 


"Từ định lí 2 ta suy ra hệ quả sau. 


: Hệ quả 

Nếu hai mặt phẳng phân “# 

biệt cùng song song với 

một đường thẳng thì giao đñ 
tuyến của chúng (nếu có) 

cũng song song với X2 

L đường thẳng đó (h.2.43). Hình 243 


Hai đường thẳng chéo nhau thì không thể cùng nằm trong một mặt phẳng. 
Tuy nhiên, ta có thể tìm được mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song 
với đường thắng kia. Định lí sau đây thể hiện tính chất đó. 
Định íí 3 
Cho hai đường thẳng chéo nhan. Có duy nhất một mặt phẳng 
chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. 
Cltng minh: 


Giả sử ta có hai đường thẳng chéo nhau z và b. 


Lấy điểm M bất kì thuộc a. Qua Ä⁄ kẻ b 

đường thẳng ở” song song với b. Gọi 

(2) là mặt phẳng xác định bởi ø và J“ 

(h244). 

Ta có : b// b' và bˆC (2), từ đó suy ra 

bịJ (2). /^ 

Hơn nữa (2) ¬ a nên (2) là mặt phẳng cần tìm. Hình 244 

"Ta chứng minh (ø) là duy nhất. Thật vậy, nếu có một mặt phẳng (/) khác (2), 
chứa ø và song song với b thì khi đó (2), (/) là hai mặt phẳng phân biệt cùng 


song song với b nên giao tuyến của chúng là ø, phải song song với b. Điều 
này mâu thuẫn với giả thiết ø và b chéo nhau. 


Tương tự ta có thể chứng minh có duy nhất một mặt phẳng chứa b và song 
Song với a. 


BÀI TẬP 


. Cho hai hình bình hành A8CD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. 


a) Gọi Ø và Ø“ lần lượt là tâm của các hình bình hành A8CD và A8EF. Chứng 
minh rằng đường thẳng Ø0” song song với các mặt phẳng (AÐ#) và (BCE). 

b) Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của hai tam giác A8D và ABE. Chứng 
minh đường thẳng MA song song với mặt phẳng (CEF). 

Cho tứ diện AB8C'D. Trên cạnh A# lấy một điểm M. Cho (2) là mặt phẳng qua M, 

song song với hai đường thẳng AC và 8D. 

a) Tìm giao tuyến của (2) với các mặt của tứ diện. 

b) Thiết diện của tử diện cát bởi mạt phẳng (Z) lã Hình g1 7 

Cho hình chóp S.A8CD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi Ø là giao điểm 

của hai đường chéo AC và 8D. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt 

phẳng (2) đi qua Ø, song song với 4B và SC. Thiết diện đó là hình gì 2 


63 


§4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG 


Hình 245 


I. ĐỊNH NGHĨA 


Hai mặt phẳng (Ø), (8) được gọi là song song F'w:, 


với nhan nếu chúng không có điểm chung. 


Khi đó ta kí hiệu (2Ø) // (Ø) hay (Ø) /! (2) 


Hình 246 
(h246). 
Á. Cho hai mặt phẳng song song (2) và (). 
Đường thẳng ¿ nằm trong (z) (h.2.47). Hỏi ¿# ẾA 
và (/) có điểm chung không ? 
II. TÍNH CHẤT K_ / 
Hình 247 


Định íí I 


Nếu mặt phẳng (3) chứa hai đường thẳng cắt nhau a, b và a, b 
cùng song song với mặt phẳng (Ø) thì (Ø) song song với (/). 


Chứng minh: 
Gọi Ä là giao điểm của a và b. 


Vì (2#) chứa ø mà ø song song với (/Ø) nên (2) và (Ø) là hai mặt phẳng phân 
biệt. Ta cần chứng minh (Z2) song song với (). 


6+ 


Giả sử (2) và (/) không song song và 


cất nhau theo giao tuyến c (h.248). 2 ThN 
Z4 


aJI(8) 


(2)5()=e “PP xuŠ: 
b/J() Hình 248 

và 4(2)Ðb =cllb. 
()S()=ec 


Như vậy từ # ta kẻ được hai đường thẳng ø, b cùng song song với c. Theo 
định lí 1, §2, điều này mâu thuẫn. Vậy (2) và (/Ø) phải song song với nhau. 
ÂÁ; Cho tứ diện %48C. Hãy dựng mặt phẳng (2) qua trung điểm 7 của đoạn %4 và song 

song với mặt phẳng (48C). 
Ví dụ 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi Œ¡,G;,G; lần lượt là trọng tâm của các tam 
giác ABC, ACD, ABD. Chứng minh mặt phẳng (G023) song song với mặt 
phẳng (BC?D). 
giải 
Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của 
5C, CD, DB (h.249). Ta có : 


AG, 
MeAG, và —+*= 
AM 


ˆ 
mì 
] 


A 

NGAG, và —2= 
7 AN 

AG 


PEAG; và —Š 


0Q [bà [k9 


=——— suy ra G¡0;/JMN. Hình 249 


Vì MN nằm trong (CD) nên GIG /J(BCD). 


Ag § 
nn Suy Ta GIG; /JIMP. Vì MP năm trong (BCD) nên 


GG //(BCD). Vậy (GiGzG;)1[ (BC). 


AG 
Tương tự ———= 
AM 


65 


66 


Ta biết rằng qua một điểm không thuộc đường thẳng đ có duy nhất một 
đường thẳng đ” song song với d. Nếu thay đường thẳng đ bởi mặt phẳng (2) 
thì được kết quả sau. 

Định í 2 

Qua một điểm nằm ngoài một 
mặt phẳng cho trước có một và 


W 


chỉ một mặt phẳng song song 
với mặt phẳng đã cho (h.2.50). 


Hình 250 
"Từ định lí trên ta suy ra các hệ quả sau. 


Hệ quả 1 

Nếu đường thẳng d song song 
với mặt phẳng (Ø) thì qua d có 
duy nhất một mặt phẳng song 
song với (Ø) (h.2.51). 


ụ 


Hình 2 51 


Hệ quả 2 
Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ 
ba thì song song với nhau. 


Hệ quả 3 

Cho điểm A không nằm trên 
mặt phẳng (2). Mọi đường 
thẳng đï qua A và song song 
với (Ø) đêu nằm trong mặt 


FÌ 


phẳng đi qua A và song song 

với (Ø) (h.2.52). bỆ Han 
Ví dụ 2. Cho tứ diện SABC có %A = %8 = S%C. Gọi ® lần lượt là phân 
giác ngoài của các góc % trong ba tam giác SBC, SCA, S4B. Chứng minh : 


a) Mặt phẳng (Sv, Sy) song song với mặt phẳng (AC) ; 


b) Sv, Sy, 9: cùng nằm trên một mặt phẳng. 


Giải 


B L c 
Hình 2.53 


a) Trong mặt phẳng (S8C), vì Sv là phân giác ngoài của góc trong tam giác 
cân S8C (h.2.53) nên Sv // BC. Từ đó suy ra Sv // (ABC). () 

Tương tự, ta có Sy /J (ABC). (2) và Sz / (ABC). 

Từ (1) và (2) suy ra: (Sv, Sy) // (A8). 


b) Theo hệ quả 3, định lí 2, ta có Sv, %y, 9z là các đường thẳng cùng đi qua S 
và cùng song song với (A8C) nên %v, Sy, Sz cùng nằm trên một mặt phẳng đi 
qua * và song song với (A8C). 


Định fí 3 

Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt 
phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song 
¡ song với nhau. 


Chứng tranh 

Gọi (2) và (/) là hai mặt phẳng song song. Giả 
sử (7) cất (2) theo giao tuyến a. Do (7) chứa 
(h.2.54) nên (7) không thể trùng với (/). Vì vậy 
hoặc (2) song song với (/) hoặc (2) cắt (/). Nếu 
(? song song với (/Ø) thì qua ø ta có hai mặt 
phẳng (Z) và (7) cùng song song với (/Ø). Điều 
này vô lí. Do đó (7) phải cắt (/). Gọi giao tuyến 
của (7) và (Ø) là b. 


Hình 254 


Ø7 


II. ĐỊNH LÍ TA-LÉT (THALÈS) 


Á; Phát biểu định lí Ta-lét trong hình học phẳng. 


68 


Ta có ø C (2Ø) và b c (Ø mà (2Ø) //(Ø) nên ø  b =Ø. Vậy hai đường thẳng 
a và b cùng nằm trong một mặt phẳng (7) và không có điểm chung nên z // b. 


ï¡ Hệ quả 


Hai mặt phẳng song song chẳẵn trên hai cát tuyến song song 
L những đoạn thẳng bằng nhau. 


Chứng tránh 

Gọi (2) và (/) là hai mặt phẳng song song và 
(2 là mặt phẳng xác định bởi hai đường 
thẳng song song ø, b. Gọi A, Ø8 lần lượt là 
giao điểm của đường thẳng z với (2) và (/) ; 
A”, 8” lần lượt là giao điểm của đường thẳng b 
với (#) và (Ø) (h.2.55). Theo định lí 3 ta có 

(2)/1) 

Œ)¬()= AA' Hình 2.55 

(7)Œ)= BB'. 


Từ đó suy ra AA”//BB“. 


Vì AB song song với A“8” (do ø song song với b) nên tứ giác AA”8” là hình 
bình hành. 


Vậy AB =A'B'. 


1 Định lí 4 (Định lí 1a-lét) 

Ba mặt phẳng đôi một song 

¡ song chắn trên hai cắt tuyến 

¡ bất kì những đoạn thẳng 
tương tứng tỉ lệ. 


Hinh 2 58 


Nếu đ, # là hai cát tuyến bất kì cắt ba mặt phẳng song song (2), (/, (2) lần 
lượt tại các điểm A, 8, C và A”, 8”, C” (h.2.56) thì 


AB _ BC _ CA 


IV. HÌNH LÃNG TRỤ VÀ HÌNH HỘP 


Cho hai mặt phẳng song song (2) và (2'). Trên (2) cho đa giác lồi 
Ai4s... A„. Qua các đỉnh Ai, 4;,...., Án ta vẽ các đường thẳng song song 
với nhau và cắt ( Z') lần lượt tại Ab my K A : 

Hình gồm hai đa giác AIA;...A,. AjA2.. Aj, và các hình bình hành 
AIALA2As, AsA424:4;.... A,A,AjA, được gọi là hình lăng trụ và được kí 
hiệu là Ai 4s... A,.AJA;... A' (h.2.57). 

- Hai đa giác AjA,..A, và 
A[AS..An được gọi là hai mặt đáy 
của hình lăng trụ. 

— Các đoạn thẳng AIAI, AuAhna 
A,A, được gọi là các cạnh bên của 
hình lăng trụ. 

- Các hình bình hành AIAilAsAs, 
AsA24:4;. ... A„4;AIA, được gọi 
là các mặt bên của hình lăng trụ. 


— Các đỉnh của hai đa giác được gọi 
là các đỉnh của hình lăng trụ. Hình 2.57 
Nhận xét 

e Các cạnh bên của hình lăng trụ bằng nhau và song song với nhau. 
se Các mặt bên của hình lăng trụ là các hình bình hành. 

e Hai đáy của hình lăng trụ là hai đa giác bằng nhau. 


Người ta gọi tên của hình lãng trụ dựa vào tên của đa giác đáy, xem hình 2.58. 


Hình lăng trụ tam giác Hình lăng trụ tứ giác Hình lăng trụ lục giác 
Hình 258 


69 


e Hình lăng trụ có đáy là hình tam giác 
được gọi là hình lăng trụ tam giác. 

e Hình lăng trụ có đáy là hình bình hành 
được gọi là hình hộp (h.2.59) 


V. HÌNH CHÓP CỤT Hình 259 


70 


Định nghĩa 


Cho hình chóp S. AIAs.. -Á, ¡ một mặt 


phẳng (P) không qua đỉnh, song Song với 
mặt phẳng đáy của hình chóp cất các 
cạnh SÁI, S4;, đủ VU, lần lượt tại Â› 


Ái, si ÊẤU ¡ Hình tạo bởi tỉ 
AI A h -.ÁP và đấy AiA,... A, của hình 
chóp cùng với các tứ giác AIA242Ai, 


AA34:42, -› AjAjAIA, gọi là hình Hình 2.60 
chóp cụt (h.2.60). 


diện 


Đáy của hình chóp gọi là đáy lớn của hình chóp cụt, còn thiết diện A¡A5... A/, 
gọi là đáy nhỏ của hình chóp cụt. Các tứ giác AJA2A+A, A24:A;A›, 
A,AIAIA, gọi là các mặt bén của hình chốp cụt. Các đoạn thẳng 


AIAI AAs, _ 5A4 gọi là các cạnh bên của hình chốp cụt. 


Tuỳ theo đáy là tam giác, tứ giác, ngũ giác 
hình chóp cụt tứ giác, hình chóp cụt ngĩ giác, ... 


ta có hình chóp cụt tam giác, 


Vì hình chóp cụt được cắt ra từ một hình chớp nên ta dễ dàng suy ra các tính 
chất sau đây của hình chóp cụt. 


Tính chất 


1) Hai đáy là hai đa giác có các cạnh tương ứng song song và 
các tỉ số các cặp cạnh tương ứng bằng nhau. 


2) Các mặt bên là những hình thang. 


3) Các đường thẳng chứa các cạnh bên đông quy tại một điểm. 


BÀI TẬP 


1. Trong mặt phẳng (2) cho hình bình hành A8#CÐ. Qua A, 8, C, Ð lần lượt vẽ 
bốn đường thẳng z, b, c, đ song song với nhau và không nằm trên (2). Trên a, 
b, c lần lượt lấy ba điểm A“, 8”, C” tuỳ ý. 
a) Hãy xác định giao điểm Ð' của đường thẳng ¿ với mặt phẳng (A'8”C'). 
b) Chứng minh A“8“C”D” là hình bình hành. 


2. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C”. Gọi M và M“ lần lượt là trung điểm của 
các cạnh 8C và 8C” 


a) Chứng minh rằng AM song song với A”M”. 

b) Tìm giao điểm của mặt phẳng (A8'C”) với đường thẳng AM. 

c) Tìm giao tuyến đ của hai mặt phẳng (48C) và (AC). 

dđ) Tìm giao điểm Œ của đường thẳng đ với mặt phẳng (AM'M). 
Chứng minh Œ là trọng tâm của tam giác AB“C”. 

3. Cho hình hộp ABCD.A® CD. 

a) Chứng minh rằng hai mặt phẳng (8DA") và (8“D“C) song song với nhau. 

b) Chứng minh rằng đường chéo AC” đi qua trọng tâm Ới và G„ của hai tam 
giác BDA' và B“DC. 

c) Chứng minh Ớ, và G, chia đoạn AC” thành ba phần bằng nhau. 

đ) Gọi Ø và 7 lần lượt là tâm của các hình bình hành A8CD và AA'C“C. Xác 
định thiết diện của mặt phẳng (A770) với hình hộp đã cho. 

4. Cho hình chóp S.48CD. Gọi A¡ là trung điểm của cạnh S4 và 4s là trung điểm 
của đoạn A4¡. Gọi (2) và (Ø) là hai mặt phẳng song song với mặt phẳng 
(ABCD) và lần lượt đi qua Ay, A;. Mặt phẳng (2) cắt các cạnh %8, %C, $D lần 
lượt tại 8q, Cị, Dị. Mặt phẳng () cắt các cạnh S8, SC, SDÐ lần lượt tại Bạ, Ca, 
D¿. Chứng minh : 

a) Bị, C¡, Dị lần lượt là trung điểm của các cạnh %8, SC, SD ; 
b) B8; = B;B, CỊC¿ = CC, D,D¿ = DạD ; 
c) Chỉ ra các hình chóp cụt có một đáy là tứ giác A8CD. 


7I 


§5. PHÉP CHIẾU SONG SONG. 
HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN 


I. PHÉP CHIẾU SONG SONG 


Cho mặt phẳng (2) và đường thẳng A cắt (2) 

Với mỗi điểm M trong không gian, đường 

thẳng đi qua Ä⁄ và song song hoặc trùng 

với A sẽ cắt (2) tại điểm M' xác định. 

Điểm M' được gọi là hình chiếu song song /2 

của điểm Äƒ trên mặt phẳng (2) theo 

phương của đường thẳng A hoặc nói gọn Hình 2.61 
là theo phương A (h.2.61). 


Mặt phẳng (2) gọi là mặt phẳng chiếu. Phương A gọi là phương chiếu. 

Phép đặt tương ứng mỗi điểm Ä trong không gian với hình chiếu Ä⁄' của nó 
trên mặt phẳng (2) được gọi là phép chiếu song song lên ( đ) theo phương A. 
Nếu ‹⁄ là một hình nào đó thì tập hợp ‹⁄Z' các hình chiếu Ä⁄' của tất cả 
những điểm M thuộc ‹⁄ được gọi là hình chiếu của ‹⁄ qua phép chiếu song 


song nối trên. 


Chú ý. Nếu một đường thẳng có phương trùng với phương chiếu thì hình 
chiếu của đường thẳng đó là một điểm. Sau đây ta chỉ xét các hình chiếu của 
những đường thẳng có phương không trùng với phương chiếu, 


II. CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CHIẾU SONG SONG 


¡Định f 1 


a) Phép chiếu song ä F;) 
ị song HP ca điểm Ä CÁ 
¡ thăng hàng thành ba Ta. v 
điểm thẳng hàng và 
1 không làm thay đổi 
thứ tự ba điểm đó 


¡ (h2602). Hình 2.62 


¡ b) Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường 
thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng. 


e) Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành 
¡ hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau (h.2.63 và h.2.64). 


Hình 263 Hình 264 


ï d) Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của 
hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc 
cùng nằm trên một đường thẳng (h.2.65 và h.2.66). 


A 
B 
^ Ép 
A CO? 
AB _ A8” 
ch cn" 
Hình 265 Hình 266 
Á. Hình chiếu song song của một hình Ạ 5 
vuông có thể là hình bình hành 
được không ? 
F c 


Á, Hình 2.67 có thể là hình chiếu 
song song của hình lục giác đều E D 
được không 2 Tại sao ? : 
Hình 267 


73 


II. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN TRÊN MẶT PHẲNG 


Hình biểu diễn của một hình ‹⁄ trong không gian là hình chiếu song song 


của hình .Ÿ trên một mặt phẳng theo một phương chiếu nào đó hoặc hình 
đồng dạng với hình chiếu đó. 


AÁ, Trong các hình 2.68, hình nào biểu diễn cho hình lập phương 2 


©) 


Hình 2.68 


Hình biểu diễn của các hình thường gặp 


® Tam giác. Một tam giác bất kì bao giờ cũng có thể coi là hình biểu diễn của 
một tam giác có tp, tuỳ ý cho trước (có thể là tam giác đều, tam giác cân, 
tam giác vuông, v.v ...) (h.2.69). 


sâ Về. 


Hình 2.69 


e Hình bình hành. Một hình bình hành bất kì bao giờ cũng có thể coi là hình 
biểu diễn của một hình bình hành tuỳ ý cho trước (có thể là hình bình hành, 
hình vuông, hình thoi, hình chữ nhật ...) (h.2.70). 


Hình 2.70 


T4 


® Hình thang. Một hình thang bất 
kì bao giờ cũng có thể coi là hình 
biểu diễn của một hình thang tuỳ 
ý cho trước, miễn là tỉ số độ dài 
hai đáy của hình biểu diễn phải 
bằng tỉ số độ dài hai đáy của hình 
thang ban đầu. 


® Hình tròn. Người ta thường 
dùng hình elip để biểu diễn cho 
hình tròn (h.2.71). 
4 Các hình 2.69a, 2.69b, 2.69c là hình 
biểu diễn của các tam giác nào ? 
Â; Các hình 2.70a, 2.70b, 2.70c, 2.70d 
là hình biểu diễn của các hình bình 
hành nào (hình bình hành, hình 
thoi, hình vuông, hình chữ nhật) ? 


Áo Cho hai mặt phẳng (2) và (/) song 
song với nhau. Đường thẳng z cắt 
(2) và (Ø lần lượt tại A và C. 
Đường thẳng b song song với z cắt 
(z) và () lần lượt tại 8 và D. 
Hình 2.72 minh hoạ nội dung nêu trên đúng hay sai 2 Hình 272 


€ách biểu diễn ngũ giác đều 


Một tam giác bất kì có thể coi là hình biểu diễn của một tam giác đều. Một 
hình bình hành có thể coi là hình biểu diễn của một hình vuông. Đối với ngũ 
giác đều, hình biểu diễn như thế nào 2 


Giả sử ta có ngũ giác đều A8CDE với các đường chéo AC và 8D cắt nhau ở 
điểm M (h.2.73). Ta thấy hai tam giác A8C và 8MC là đồng dạng (tam giác 
cân có chung góc C ở đáy). 


75 


T6 


"Ta có AC PÓ, () 

5C MC 

B 

B 
A c Ái 2 ĐÔ 
C 
E LẺ tị %, 
Hình 273 Hình 274 


Mặt khác vì tứ giác AMDE là hình thoi nên AM = AE = 8C, do đó 
AC _ AM 

ke“ == 
AM MC 

Đặt AM = a, MC = v, ta có 


Œ) 


a 
=(5-I) 
a+x _a 2 2 2 
=— ©x +at-a =0<€© 
a s2 


# =SC5- 1) đoại). 


Suy ra = 
' AM 


Các tỉ số này giữ nguyên trên hình biểu diễn. Để xác định hình biểu diễn, ta 
vẽ một hình bình hành A,M,Ð;,E¡ bất kì làm hình biểu diễn của hình thoi 


ð 
AMDE (h.2.74). Sau đó kéo dài cạnh AM một đoạn M,C| = 2/80 và kéo 


2 
dài cạnh Ð,Ä⁄¡ thêm một đoạn MB¡ = a1. Ề 


Nối các điểm A\, 8, C¡, 2¡, E¡ theo thứ tự đó ta được hình biểu diễn của một 


ngũ giác đều. 


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II 


._ Hãy nêu những cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng. 


2. Thế nào là đường thẳng song song với đường thẳng ? Đường thẳng song song 


hợ 


hả 


với mặt phẳng ? Mặt phẳng song song với mặt phẳng 2 
Nêu phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng. 
Nêu phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng quy. 


Nêu phương pháp chứng minh 
— Đường thẳng song song với đường thẳng ; 
— Đường thẳng song song với mặt phẳng : 


— Mặt phẳng song song với mặt phẳng. 
Phát biểu định lí Ta-lét trong không gian. 


Nêu cách xác định thiết diện tạo bởi một mặt phẳng với một hình chóp, hình 
hộp, hình lăng trụ. 


BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II 


Cho hai hình thang A8#CD và ABEF có chung đáy lớn A8 và không cùng nằm 
trong một mặt phẳng. 
a) Tìm giao tuyến của các mặt phẳng sau : 

(AEC) và (BFD) ; (BCE) và (ADF). 
b) Lấy M là điểm thuộc đoạn Đ#. Tìm giao điểm của đường thẳng AM với mặt 

phẳng (8CE). 

c) Chứng mình Hai đường thẳng AC và BE không cắt nhàu, 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P theo thứ 
tự là trung điểm của các đoạn thẳng SA, 8C, CD. Tìm thiết diện của hình chóp 
khi cắt bởi mặt phẳng (MNP). 
Gọi Ó là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành A8CD, hãy tìm giao 
điểm của đường thẳng SO với mặt phẳng (MNP). 
Cho hình chóp đỉnh S có đáy là hình thang A8CD với AB là đáy lớn. Gọi M, W 
theo thứ tự là trung điểm của các cạnh S# và SC. 
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (S4Ð) và (S8C). 


T7 


78 


b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN). 

c) Tìm thiết diện của hình chóp S.48CD cắt bởi mặt phẳng (AMN). 

Cho hình bình hành A8CD. Qua A, 8, €, D lần lượt vẽ bốn nửa đường thẳng 
Ay, By, Cz, Dr ở cùng phía đối với mặt phẳng (48C), song song với nhau và 
không nằm trong mặt phẳng (A8CD). Một mặt phẳng (/) lần lượt cắt Av, By, 
Cz và Di tại A”, B”, C và D“. 

a) Chứng minh mặt phẳng (4y, 8y) song song với mặt phẳng (Cz, Đi). 

b) GọiI= AC  BD,.J=A'Cˆ ¬ B'D”. Chứng minh 77 song song với AA”. 

c) Cho AAˆ= a,BB'=b, CC” = c. Hãy tính DD“. 


CÂU HỒI TRÁC NGHIÊM CHƯƠNG II 


._ Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây : 


(A) Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung 
khác nữa ; 

(B) Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì 
chúng song song với nhau ; 


(C) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song 
song với nhau ; 


(D) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì 
sẽ cắt mặt phẳng còn lại. 

Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt 

nhau thì ba đường thắng đó 

(A) Đồng quy ; (B) Tạo thành tam giác ; 

(C) Trùng nhau ; (D) Cùng song song với một mặt phẳng. 

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên. 


Cho tứ diện A8CD. Gọi I, 7 và K lần lượt là 
trung điểm của AC, 8C và 8D (h.2.75). Giao 
tuyến của hai mặt phẳng (48D) và (1JK) là 
(A)KP; 

(B) KI; 

(C) Đường thẳng qua K và song song với AB ; 
(D) Không có. 


Hình 2.75 


4. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 


(A) Nếu hai mặt phẳng (2) và (/) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm 


trong (2) đều song song với (/) ; 


(B) Nếu hai mặt phẳng (2) và (/) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm 
trong (2) đều song song với mọi đường thẳng nằm trong (/) ; 


(C) Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng 
phân biệt (2) và (/Ø) thì (2) và (/) song song với nhau ; 


(D) Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được một và chỉ một 
đường thăng song song với mặt phẳng cho trước đó. 


Cho tứ diện ABCD. Gọi M và Ñ lần lượt là 

trung điểm của .1Ø và AC (h.2.76), £ là 

điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết 

diện tạo bởi mặt phẳng (ME) và tứ diện 

ABCD là: 

(A) Tam giác MJNE ; 

(B) Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì 
trên cạnh 8D; 

(C) Hình bình hành MWEF với F là điểm 
trên cạnh 8D mà EF// BC; 

(D) Hình thang XEF với F là điểm trên 
cạnh 8D mà EF /J BC. 


Cho hình lăng trụ tam giác A8C.A BC”. 
Gọi 7, 7 lần lượt là trọng tâm của các tam 
giác ABC và ABC” (h.2.77). Thiết diện tạo 
bởi mặt phẳng (417) với hình lăng trụ đã 
cho là 

(A) Tam giác cân ; 

(B) Tam giác vuông ; 

(©) Hình thang ; 

(D) Hình bình hành. 


Cho tứ diện đều S4AØ8C cạnh bằng a. Gọi ƒ 
là trung điểm của đoạn 4Ø, M là điểm di 
động trên đoạn A/. Qua Ä⁄ vẽ mặt phẳng 
(2) song song với (SIC). 


E 
c 


Hình 276 


F.) 


Hình 277 


79 


10. 


11. 


12. 


80 


Thiết diện tạo bởi (2) và tứ diện SA8C là 


(A) Tam giác cân tại M ; (B) Tam giác đều ; 
(© Hình bình hành ; (D) Hình thoi. 

Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của thiết diện tính theo AM = x là 
(A)ad +8): (B)2x(1 +3) ; 
(C)3x( + A3); (D) Không tính được. 


Cho hình bình hành A8CD. Gọi 8x, Cy, Dz là các đường thẳng song song với 
nhau lần lượt đi qua 8, C, Ð và nằm về một phía của mặt phẳng (A8CD), đồng 
thời không nằm trong mặt phẳng (18C). Một mặt phẳng đi qua A và cắt 8x, 
Cỳy, Dz lần lượt tại 8“, C7, D' với BB“= 2, DD” = 4. Khi đó CC bằng 

(A)3; (B)4: 

(G5; (D)6. 


"Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 

(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không 
chéo nhau ; 

(B) Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau ; 

(C) Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau ; 

(D) Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì 
chéo nhau. 

Cho hình vuông A8CD và tam giác đều S48 nằm trong hai mặt phẳng khác 

nhau. Gọi Ä⁄ là điểm di động trên đoạn 4Ø. Qua M vẽ mặt phẳng (2) song song 

với (SBC). 

"Thiết diện tạo bởi (2) và hình chóp S.4BC7D là hình gì ? 

(A) Tam giác ; (B) Hình bình hành ; 

(C) Hình thang ; (D) Hình vuông. 


Với giả thiết của bài tập II, gọi W, P, Ó lần lượt là giao của mặt phẳng (2) với 
các đường thẳng CD, D%, %4. Tập hợp các giao điểm 7 của hai đường thẳng 
MO và NP là 


(A) Đường thẳng ; (B) Nửa đường thẳng ; 
(C) Đoạn thẳng song song với AB ; (D) Tập hợp rỗng. 


Ta-lét. người đầu Hñên 
phát hiện ra nhật thực 


Mọi người chúng ta đều biết đến định lí Ta-lét trong hình học phẳng và trong 
hình học không gian. Ta-lét là một thương gia, một người thích đi du lịch và 
một nhà thiên văn kiêm triết học. Ông là một nhà bác học thời cổ Hi Lạp và là 
người sáng lập ra trường phái triết học tự nhiên ở Mi-lét. Ông cũng được xem 
là thuỷ tổ của bộ môn Hình học. Trong lịch sử bộ môn Thiên văn, Ta-lét là 
người đầu tiên phất hiện ra nhật thực vão ngây 25 tháng 5 nam 555 trước 
Công nguyên. Ông đã khuyên những người đi biển xác định phương hướng 
bằng cách dựa vào chồm sao Tiểu Hùng Tĩnh. 


Giới thiệu phương pháp liên đề 
trong việc xây dựng hình học 
Trong lúc chuyện trỏ, Hinbe (Hilberi) nói đùa rằng 
“Trong hình học, †hay cho điểm, đường thẳng, 
mới phỏng †q có thể nói về cới bàn, cới ghế 
vò những cốc bịa” 


Từ thế kỉ thứ ba trước Công nguyên, qua tác phẩm “Cơ bản”, Ơ-clít là người 
đầu tiên đặt nền móng cho việc áp dụng phương pháp tiên đề trong việc xây 
dựng hình học. h4 tưởng tuyệt vời này của Ơ-clít đã được hoàn thiện bởi nhiều 
thế hệ toán học tiếp theo và mãi đến cuối thế kỉ XIX, Hin-be, nhà toán học 
Đức, trong tác phẩm “Cơ sở hình học” xuất bản năm 1899 đã đưa ra một hệ 
tiên đề ngắn, gọn, đầy đủ và không mâu thuẫn. Ngày nay có nhiều tác giả 
khác đưa ra những hệ tiên để mới của hình học Ơ-clít nhưng về cơ bản vẫn 
dựa vào hệ tiên đề Hin-be. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về phương 
pháp tiên đề. 


8l 


82 


1. Tiên đề là gì ? 

Trong sách giáo khoa hình học ở trường phổ thông, chúng ta đã gặp những 
khái niệm đầu tiên của hình học như điểm, đường thẳng, mặt phẳng, điểm 
thuộc đường thẳng, điểm thuộc mặt phẳng v.v... Các khái niệm này được mô 
tả bằng hình ảnh của chúng và đều không được định nghĩa. Người ta gọi đó là 
các khái niệm cơ bản và dùng chúng để định nghĩa các khái niệm khác. Hơn 
nữa, khi học Hình học, chúng ta còn gặp những mệnh đề toán học thừa nhận 
những tính chất đúng đắn đơn giản nhất của đường thẳng và mặt phẳng mà 
không chứng minh, đó là các điên đề hình học. 


“Thí dụ như : 

~ Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước ; 

~ Có một và chỉ một mặt phẳng qua ba điểm không thẳng hàng cho trước ; 

— Nếu có một đường thẳng đi qua hai điểm của một mặt phẳng thì mọi điểm 
của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó ; 

V.V... 

Người ta dựa vào các tiên đề Hình học để chứng minh các định lí của Hình 
học và xây dựng toàn bộ nội dung của nó. Một hệ tiên đề hoàn chỉnh phải 
thoả mãn một số điều kiện sau : 

— Hệ tiên đề phải không mâu thuẫn ; 

— Mỗi tiên đề của hệ phải độc lập với các tiên đề còn lại ; 

~— Hệ tiên đề phải đây đủ. 

2. Các lí thuyết hình học. Chúng ta biết rằng mỗi lí thuyết hình học có một 
hệ tiên đề riêng của nó. Riêng hình học Ơ-clít và hình học Lô-ba-sép-xki chỉ 
khác nhau về tiên đề song song, còn tất cả các tiên để còn lại của hai lí thuyết 
hình học này đều giống nhau. Trong sách giáo khoa ITình học lớp 7, tiên đẻ 
Ơ-clít về đường thẳng song song được phát biểu như sau : 


M Lí 


———— co c B 


“Qua một điển M nằm ngoài một đường thẳng a chỉ có một đường thẳng d 
song song với đường thẳng a đó ”. Trong các giáo trình về cơ sở hình học, tiên 
đề này được gọi là tiên đề V của Ơ-clít. Suốt hơn 2000 năm người ta đã nghỉ 


ngờ cho rằng tiên đề V là một định lí chứ không phải là một tiên đề và tìm 
cách chứng minh tiên để V từ các tiên để cồn lại, nhưng tất cả đều không đi 
đến kết quả. Tiên đề V còn được phát biểu một cách chính xác như sau: 


“Trong mặt phẳng xác định bởi đường thẳng ø và một điểm M không thuộc ø 
có nhiều nhất là một đường thẳng đi qua điểm M và không cắt ¿”. Sau đó 
người ta đặt tên cho đường thẳng không cắt ø nói trên là đường thẳng song 
Song với đ. 

Lô-ba-sép-xki là người đầu tiên đặt vấn đề thay tiên đề Ơ-clít bằng tiên để 
Lô-ba-sép-xki như sau : 


“Trong mặt phẳng xác định bä đường thẳng a và một điểm M không thuộc a 
có ít nhất hai đường thẳng đi qua M và không cắt a”. 


4 4 


Từ tiên đề này người ta chứng minh được tổng các góc trong mỗi tam giác 
đều nhỏ hơn hai vuông và xây dựng nên một môn Hình học mới là Hình học 
Lô-ba-sép-vki. Ngầy nay, Hình học Lô-ba-sép-xki có nhiều ứng dụng trong 
ngành Vật lí vũ trụ và đã tạo nên một bước ngoặt trong việc làm thay đổi tư 
duy khoa học của con người. 


83 


VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG 
KHÔNG GIAN 


$$ Vectơ trong không gian 

$* Hai đường thẳng vuông góc 

9 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 
$* Hai mặt phẳng vuông góc 

* Khoảng cách 


Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu về vectơ 
trong không gian, đồng thời dựa vào các kiến thức có 
liên quan đến tập hợp các vectơ trong không gian để 
xây dựng quan hệ vuông góc của đường thẳng, mặt 
phẳng trong không gian. 


§1. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 


lÒ) lớp 10 chúng ta đã được học về vectơ trong mặt phẳng. Những kiến thức có 
liên quan đến vectơ đã giúp chúng ta làm quen với phương pháp dùng vectơ 
và dùng toạ độ để nghiên cứu hình học phẳng. Chúng ta biết rằng tập hợp các 
vectơ nằm trong mặt phẳng nào đó là một bộ phận của tập hợp các vectơ trong 
không gian. Do đó định nghĩa vectơ trong không gian cùng với một số nội 
dung có liên quan đến vectơ như độ dài của vectơ, sự cùng phương, cùng 
hướng của hai vectơ, giá của vectơ, sự bằng nhau của hai vectơ và các quy tắc 
thực hiện các phép toán về vectơ được xây dựng và xác định hoàn toàn tương 
tự như trong mặt phẳng. Tất nhiên trong không gian, chúng fa sẽ gặp những 
vấn đề mới về vectơ như việc xét sự đồng phẳng hoặc không đồng phẳng của 
ba vectơ hoặc việc phân tích một vecL0 tếo ba vecto không đồng phẳng. 
Những nội dung này sẽ được xét đến trong các phần tiếp theo sau đây. 


I.ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHÉP TOÁN VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 
Cho đoạn thẳng 4# trong không gian. Nếu ta chọn điểm đầu là A, điểm cuối 


là 8 ta có một vectơ, được kí hiệu là AZ. 


1. Định nghĩa 


Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu 


AB chỉ vectơ có điển đầu A, điểm cuối B. Vectơ còn được kí 
hiệu là đ, b, Ý, ÿ,... 


Các khái niệm có liên quan đến vectơ như giá của vectơ, độ dài của vectơ, sự 
cùng phương, cùng hướng của hai vectơ, vectơ - không, sự bằng nhau của hai 
vectơ, ... được định nghĩa tương tự như trong mặt phẳng. 


Á. Cho hình tứ diện .A8C'D. Hãy chỉ ra các vectơ có điểm đầu là 4 và điểm cuối là các 
đỉnh còn lại của hình tứ diện. Các vectơ đó có cùng nằm trong một mặt phẳng không ? 
Á; Cho hình hộp A8CD.A'8 CD”. 
Hãy kể tên các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng 
vectơ A8. 
2. Pháp cộng và pháp trừ vectơ trong không gian 


Phép cộng và phép trừ hai vectơ trong không gian được định nghĩa tương tự 
như phép cộng và phép trừ hai vectơ trong mặt phẳng. Phép cộng vectơ trong 


85 


không gian cũng có các tính chất như phép cộng vectơ trong mặt phẳng. Khi 
thực hiện phép cộng vectơ trong không gian ta vẫn có thể áp dụng quy tắc ba 
điểm, quy tắc hình bình hành như đối với vectơ trong hình học phẳng. 
Ví dụ 1. Cho tứ diện ABC. Chứng minh : AC+ BD= AD+ 8C. 
giá Ạ 
Theo quy tắc ba điểm ta có 
AC= AD+ ĐC (h3.1). 


Do đó: AC+ 8D= AD+DC+BD 


=AD+(ED+ ĐỎ) 


`. ŠI “ sa 
=AD+BC. thNhSit 


Â\: cho hinh hộp A8CD.EFGH. Hãy thực T E 


86 


hiện các phép toán sau đây (h.3.2) : TƯ Nn. 
a) AB+ CD+ EF+GH š 4 
b) 8E—CH. G 


Quy tắc hình hộp 


Cho hình hộp ABCD.A'®'C' có ba 
cạnh xuất phát từ đỉnh A là A8, AD, 
AA“ và có đường chéo là AC”. Khi đó 
ta có quy tắc hình hộp là : 


Hình 32 


AB+ AD+AAÌ = AC — (h33). 
Quy tắc này được suy ra từ quy tắc 
hình bình hành trong hình học 
phẳng. 


Hình 3.3 


3. Phép nhân vectơ với một số. 

Trong không gian, tích của vectơ đ với một số k # 0 là vectơ kđ được định 
nghĩa tương tự như trong mặt phẳng và có các tính chất giống như các tính 
chất đã được xét trong mặt phẳng. 


Ví dụ 2. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh 
AD, BC và Œ là trọng tâm của tam giác #CD. Chứng minh rằng : 
— l — — —¬ — — — 
a) MN =~(AB+ DC) D b) AB+ AC+ AD=3AG. 
Giải 
a) Ta có MN = MA+ AB+EN và MN = MD+ DC+CN (h34). 


Do đó: 2MN = MA+ MD+ AB+ ĐC+ BN +CN 


Vì M là trung điểm của đoạn 4D nên 
MA+MD=0 và N là trung điểm của 


đoạn RC'nên BW+€ =0 
— l — — 
Do đó MN= (48+ 0C). 


b)Tacó  A8=AG+G8, 
AC= Ađ+GC, 


AD= AG+GP. Lu 


Suyra AB+ AC+ AD= 3AG+GB+ŒGŒC+ŒD. 
V]ìG là trọng tâm của tam giác 8CD nên GB+ GC+GD= . 
Do đồ ta suy ra AB+ AC+AD= 3A. 


Á. Trong không gian cho hai vectơ Z và P đều khác veclơ - không. Hãy xác định các 


veclơ øi = 2đ, ï=—3b và D= mn+ïi. 


II. ĐIỀU KIỆN ĐỒNG PHẲNG CỦA BA VECTƠ 
1. Khái niệm về sự đồng phẳng của ba vectơ trong không gian 
Trong không gian cho ba vectơ Z, b, £ đều khác vectơ - không. Nếu từ một 
điểm Ó bất Kì ta vẽ OÄ = đ, O8= 5, OẺ=Z thì có thể xảy ra hai trường hợp : 
e Trường hợp các đường thẳng ØA, O8, ÓC không cùng nằm trong một mặt 


phẳng, khi đó ta nói rằng ba vecfØ đ, 5, € không đông phẳng (h.3.5a). 


87 


e Trường hợp các đường thẳng ÓA, Ø8, ÓC cùng nằm trong một mặt phẳng 
thì ta nói ba vectơ đ, b, € đồng phẳng (h.3.5b). 


Trong trường hợp này giá của các vectơ đ, b, € luôn luôn song song với 
một mặt phẳng. 


a) Ba vectơ z, b, C không đồng phẳng b) Ba vectơ Z, 5. c đồng phẳng 
Hình 35 
ts' Chú ý. Việc xác định sự đồng phẳng hoặc không đồng phẳng của ba vectơ nói 
trên không phụ thuộc vào việc chọn điểm O. 


Từ đó ta có định nghĩa sau đây : 
2. Định nghĩa 


Trong không gian ba vectơ được gọi là đồng phẳng nếu các 
giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng (h.3.6). 


Hình 36 


Ví dụ 3. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của A8 và 
CD. Chứng minh rằng ba vectơ %C, AD, MN đồng phẳng. 


88 


giải 
Gọi P và Ó lần lượt là trung điểm của AC 
và BD (h.3.7). Ta có PA song song với 


MỌ và PN = MỌQ = ~AD. Vậy tứ giác 


MPNO là hình bình hành. Mặt phẳng 
(MPNOQ) chứa đường thẳng MN và song 
song với các đường thẳng AÐ và 8C. 

Ta suy ra ba đường thẳng MN, ẠD, BC 
cùng song song với một mặt phẳng. Do 
đó ba vectơ 8C, MN, AD đồng phẳng. 


Hình 37 €c 


ÂÁ; Cho hình hộp A8C'D.EFGH. Gọi 7 và K lần lượt là trung điểm của các cạnh AØ và 
BC. Chứng minh rằng các đường thẳng /K và ED song song với mặt phẳng (4C). 
Từ đó suy ra ba vectơ AF, 1K, ED đồng phẳng. 


3. Điều kiện để ba vecto đồng phẳng 

Từ định nghĩa ba vectơ đồng phẳng và từ định lí về sự phân tích (hay biểu thị) 
một vectơ theo hai vectơ không cùng phương trong hình học phãng chúng ta 
có thể chứng minh được định lí sau đây : 


Định í I 
Trong không gian cho hai vectØ ä, b không cùng phương và 
vectơ ở. Khi đó ba vectơ đ,b,€ đồng phẳng khi và chỉ khi 
có cặp sốm, n sao cho Œ= mä+nb. Ngoài ra cặp sốm, n là 
duy nhất. 


Áo Cho hai vectơ Z và b đều khác vectơ 0. Hãy xác định vectơ ể = 28~P và giải 
thích tại sao ba vectơ ¿, bẻ dồng phẳng. 

Â; Cho ba vectơ đ, D, 7 trong không gian. Chứng minh rằng nếu mZ+ ø5+- pể = 0 
và một trong ba số m, n, p khác không thì ba vectơ Z, bể đồng phẳng. 


Ví dụ 4. Cho tứ diện A8CD. Gọi ÉM và N lần lượt là trung điểm của A8 và 
CD. Trên các cạnh A2 và 8C lần lượt lấy các điểm P và Q sao cho 


Ti Ø— —: 2— › ¬ 4, 
AP= iậP và QUNG QC Chứng minh rằng bốn điểm M, N, P, Q cùng 


thuộc một mặt phẳng. 


89 


90 


Giải 
7Ta có MN= MẢ+AD+DN 
và MN = MB+ BC+CN (h.38). 
Do đó 2 MN = AD+ BC 


— l — — 
hay MMN =—(AD+8©). q) 


Mặt khác vì AP = li nên AD= xiẬhi 
c. Hình 3.8 
BQ= BC nên 8C = ` ĐÓ. 


Do đó từ (1) ta suy ra : 


MN= 


3 › - 
đNTE TM ng HH 0v) AM + BM = 0. 


=.3.z.3 "—-.. : 
Hệ thức MM = Puu2ả3 Phác chứng tỏ ba vectơ MM, MP, MO đồng phẳng 
nên bốn điểm M, N, P, @ cùng thuộc một mặt phẳng. 
Định lí I cho ta phương pháp chứng minh sự đồng phẳng của ba vectơ thông 
qua việc biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương. 


Về việc biểu thị một vectơ bất kì theo ba vectơ không đồng phẳng trong 
không gian, người ta chứng minh được định lí sau đây. 


Ì_ Định f 2 

Trong không gian cho ba 
veclơ không đồng phẳng 
đ.b.C. Khi đó với mọi 
vectơ x ta đều tìn được một 
bộ ba số m, n, p sao cho 
X=mả+nb+ pể. Ngoài ra 
bộ ba số m, n, p là duy nhất 
(h39). 


Ví dụ 5. Cho hình hộp A8CD.EFGH có AB= ä, AD=b, AE=Z. Gọi I là 


x 


trung điểm của đoạn 8Œ. Hãy biểu thị vectơ A7 qua ba vectơ đ, b, 


giải 


TS lỗ 
Vì7 là trung điểm của đoạn 8Œ nên ta có AI (AB+ A0) 


trong đó AØ = A8+ AD+ AE 
= ä+b+£ (h3.10). 


Tụ tớ, cà nÖ7 Trà 
Vậy AI= +đ+b+£). suy ra 


Hình 3.10 


BÀI TẬP 


1. Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A“B'C'D“. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên AA”, 
BB', CC”, DD' lần lượt tại 1, K, L, M. Xét các vectơ có các điểm đầu là các 
điểm 7, K, L, M và có các điểm cuối là các đỉnh của hình lăng trụ. Hãy chỉ ra 
các vectơ : 


a) Cùng phương với 1Ä h 
b) Cùng hướng với J4 : 
c) Ngược hướng với 1Ä. 
2. Cho hình hộp A8CD.A'8“C”D'. Chứng minh rằng : 
a) AB+ B'C+ Dơ = AC š 
b) BD~ DD~B'D'= BB' ; 
e) AC+BAÏ+ DB+C'D= 0. 


3. Cho hình bình hành A8CÐ. Gọi % là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hình 


bình hành. Chứng minh rằng: %4+ SC= S8+®D. 


9I 


19. 


92 


Cho hình tứ diện A8CD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của A8 và CD. 
Chứng minh rằng : 


a) MN= ~(AD+BÒ) : 
— | — — 
b)MN= (AC+ BD). 


Cho hình tứ diện A8CD. Hãy xác định hai điểm E, F sao cho : 

a) AE = AB + AC+ AD : 

b) AF= A8+ AC- AD. 

Cho hình tứ diện A8CØ. Gọi Œ là trọng tâm của tam giác 1#C. Chứng minh 
rằng: DẠ+DB + DC = 3DG. 

Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và 8D của tứ diện A8CD. 
Gọi 7 là trung điểm của đoạn thẳng MX và P là một điểm bất kì trong không 
gian. Chứng minh rằng : 


a) IA+IB+IC+ID= 6; 


b) Pi=SŒÄ+P8+PC +PD). 


Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'8'C” có AAÌ= ả, AB= b, AC=Z. Hãy phân 
tích (hay biểu thị) các vectơ PC, BC qua các vectơ ở, 5, THỊ 


Cho tam giác A8C. Lấy. điểm ản nằm ngoài mặt phẳng (A8C). Trên đoạn %A lấy 


điểm M sao cho MS=-2MẢ và trên đoạn 8C lấy điểm N sao cho 


NB= -_NG, Chứng minh rằng ba vectơ AB, MN, sẽ đồng phẳng. 


Cho hình hộp A8CD.EFGH. Gọi K là giao điểm của AH và DE, / là giao điểm 
của 8H và DF. Chứng minh ba vectơ AC, KI, FG đồng phẳng. 


§2. HAI ĐƯỜNG THẮNG VUÔNG GÓC 


I. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VYECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 
1. Góc giữa hai vectơ trong không gian 


¡_ Định nghĩa 


1 Trong không gian, cho tỉ và — « 
: +1 y - 4 Ẫ 
ì 9 là hai vectơ khác vectơ - Ầ 


không. Lấy một điểm A bất Tái B 
kì, gợi B và C là hưi điểm ¿ TC 
sao cho AB=ii, A Y. tá C 

Khi đó ta gọi góc BAC 2 


(0° <BAC <180°) Jä góc 
giữa hai vecơ l và Hình 3.11 


trong không gian, kí hiệu là 
(đ,ÿ) (h3.11). 


Á. Cho tứ diện đều A8C'Ð có Z7 là trung điểm của cạnh A8. Hãy tính góc giữa các cặp 
vectơ sau đây : 


a) AB và BC ; b) C# và AC. 
2. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian 


Định nghĩa 


Trong không gian cho hai vectơ tỉ và ÿ đều khác vectø- không. 
L Tích vô hướng của hai vectd ï† và ? là một xố, kí hiệu là 
it.Y, được xác định bởi công thức : 


"Trường hợp ï= ổ hoặc = 0ta quy ước ij' =0. 

Ví dụ 1. Cho tứ diện OAB8C có các cạnh OA, O8, ÓC đôi một vuông góc và 
ÓA = OB = ÓC = I. Gọi M là trung điểm của cạnh AØ. Tính góc giữa hai 
vectơ OM và 8C. 


93 


Giải 


—— C 
— OM.BC 
Ta có cos(OM, BC)= T——TT—T 
lomllsd 
OM.BC P 
= (h43.12). 
42. : 
Ea Ø8 “ 
lÌ + 3 A 
Mặt khác OM.BC = s24 + Ø8) (0C - OB) 
2 Hình 312 


_— 2 
= +(0AoC- OAOB+OB.OC—OB ) 


Vì OA, OB, OC đôi một vuông góc và Ø8 = l nên 


+ + + +2 
ØA.OC= OA.OB = OB.OC= 0 và OB_= 1. 


= = 
Do đó cos(OM, BC)= ~—- Vậy (OM,BC)= 120. 


Á; Cho hình lập phương A8C2.A'8C“D.. 
a) Hãy phân tích các vectơ AC” và BD theo ba vectơ A8, AD. AAl, 


b) Tính cos (AC, BD) và từ đó suy ra AC" và BD vuông góc với nhau. 


II. VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẮNG 
1. Định nghĩa 


¡ Vectz ä khác vectơ - Không dược 8 
“ 


Ị gọi là vectơ chỉ phương của đường _T 

¡ thẳng d nếu giá của vectơ ä song  ˆ 
song hoặc trùng với đường thẳng d 
(h3.13). 


Hình 3.13 
2. Nhận xét 


a) Nếu đ là vectơ chỉ phương của đường thẳng ¿ thì vectơkđ với k # 0 cũng 
là vectơ chỉ phương của di. 


9+ 


b) Một đường thẳng đ trong không gian hoàn toàn được xác định nếu biết một 
điểm A thuộc đ và một vectơ chỉ phương đ của nó. 


c) Hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi chúng là hai đường 
thẳng phân biệt và có hai vectơ chỉ phương cùng phương. 


II. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẮNG TRONG KHÔNG GIAN 


Trong không gian cho hai đường thẳng ø, b bất kì. Từ một điểm Ø nào đó 
ta vẽ hai đường thẳng z” và “ lần lượt song song với ø và b. Ta nhận thấy 
rằng khi điểm Ø thay đổi thì góc giữa a” và b không thay đổi. Do đó ta có 
định nghĩa : 


1. Định nghĩa 


Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa 
hai đường thẳng a' và bˆ cùng đi qua một điển và lần lượt 
song song với a và b (h.3.14). 


Hình 3.14 


2. Nhận xét 


a) Để xác định góc giữa hai đường thẳng zø và b ta có thể lấy điểm O thuộc 
một trong hai đường thẳng đó rồi vẽ một đường thẳng qua Ø và song song với 
đường thẳng còn lại. 


b) Nếu ï là vectơ chỉ phương của đường thẳng z và # là vectơ chỉ phương 
của đường thẳng b và (,Ÿ)= œ thì góc giữa hai đường thẳng ø và b bằng Z 


nếu 0® <œ<90° và bằng I80®—ø nếu 90 < ø < 180°. Nếu z và b song 


song hoặc trùng nhau thì góc giữa chúng bằng 0°. 


Á: Cho hình lập phương A8C'D.A“8“CD”. Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau đây : 
a)AB và BC”; b)AC và 8C”; c) AC và 8C. 


95 


Ví dụ 2. Cho hình chóp S.A8C có %A = S8 = %C = AB = AC = a và BC = a2 Ệ 
Tính góc giữa hai đường thẳng A8 và SC. 


Giải 


Ta có cos (%C,AB)= 


_ G:AC)28 


aa 


(h43.15). 


Ăn. MA +LACA8 
cos(SC, AB)=——————— Hình 3.15 
c2 


Vì C82 =(aø\/2)2=a2+a2= AC? + AB? nên AC.AB = 0. Tam giác S48 


E 


đều nên (S4, 48 )= 120” và do đó SA.AB= a.a.cosl209 = _—: Vậy : 


cos(SC, AB)= - Do đó (5C, A8 ) = 1209. 


"Ta suy ra góc giữa hai đường thẳng %C và A8 bằng 180” ~ 120° = 609. 


IV. HAI ĐƯỜNG THẢNG VUÔNG GÓC 
1. Định nghĩa 
Hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc 
giữa chúng bằng 909. 


Người ta kí hiệu hai đường thẳng ø và b vuông góc với nhau là ø L b. 


2. Nhận xét 


a) Nếu # và lần lượt là các vectơ chỉ phương của hai đường thẳng ø và b 
th: a_L b€© ## =0. 


b) Cho hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng vuông góc với 
đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia. 


e) Hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau. 


96 


Ví dụ 3. Cho tứ diện ABCD có AB L AC và AB L BD. Gọi P và Q lần lượt là 
trung điểm của A8 và CD. Chứng minh rằng A8 và PO là hai đường thẳng 
vuông góc với nhau. 


giải 

Ta có PQ= PÄ+ AC +CQ 

<<... P, 
và PQ= PB§+ BD+ DỘ (h3.16). 
Do đó 2PQ= AC +BD. 
là bác. C 
Vậy 2PQ.AB = (AC + BD).AB 6 
= AC.AB+BD.AB=0 Ni 
hay PQ.A8 = 0 tức là PQ L AB. Hình 3.16 


` Cho hình lập phương A8C'D.A'8“C”D”. Hãy rêu tên các đường thẳng đi qua hai 
đỉnh của hình lập phương đã cho và vuông góc với : 
a) đường thẳng A# ; b) đường thẳng AC. 


Á; Tìm những hình ảnh trong thực tế minh hoạ cho sự vuông góc của hai đường thẳng 
trong không gian (trường hợp cắt nhau và trường hợp chéo nhau). 


BÀI TẬP 
1. Cho hình lập phương A8CD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ 
sau đây : 
a) 4B và EƠ : bì AF và EỞ : ©) AB và DH. 


2. Cho tứ diện A8CD. 


a) Chứng minh rằng A8.CD+ AC.DB+ AD.BC = 0. 
b) Từ đẳng thức trên hãy suy ra rằng nếu tứ diện A8C'D có A8 L CD và AC L DB 
thì AD L 8C. 
3. a) Trong không gian nếu hai đường thẳng ø và b cùng vuông góc với đường 
thẳng c thì z và b có song song với nhau không 2 


b) Trong không gian nếu đường thẳng z vuông góc với đường thẳng b và đường 
thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì z có vuông góc với c không ? 


97 


98 


„ Cho hình chóp tam giác S.48CŒ có SA 


. Trong không gian cho hai tam giác đều A8C và A8C” có chung cạnh A8 và 


nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi Ä, W, P, Q lần lượt là trung điểm của 
các cạnh AC, C8, BC”, CA. Chứng minh rằng : 

a)AB L CC”; 

b) Tứ giác MNPO là hình chữ nhật. 


SB = SC và có ASB = BSC = CSA. 
r.L AB. 


Chứng minh rằng SA L 8C,S8 L AC, 4 


Trong không gian cho hai hình vuông A8CD và ABC?D có chung cạnh 
AB và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau, lần lượt có tâm Ø và Ø'. Chứng 
minh rằng A8 L ØØ' và tứ giác CDD“C” là hình chữ nhật. 


Cho % là diện tích của tam giác .18#C. Chứng minh rằng : 


~(A8.AC 


Cho tứ diện A8#CÐ có A8 =AC = AÐ và BẠC = BAD = 60°. Chứng minh rằng : 
a)AB L CD; 
b) Nếu Ä, N lần lượt là trung điểm của A8 và CD thì WM L AB và MN L CD. 


§Z. ĐƯỜNG THẮNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG 


Trong thực tế, hình ảnh của sợi dây dọi vuông góc với nền nhà cho ta khái 
niệm về sự vuông gốc của đường thăng với mặt phẳng. 


I. ĐỊNH NGHĨA 


¡ Đường thẳng d được gọi 


là vuông góc với mặt 
phẳng (Ø) nếu d vuông Ấ N Ị Z 
sóc với mọi đường thắng 
a nằm trong mặt phẳng 


(2) (h3.17). 


Khi d vuông góc với (2) ta còn nói (2) vuông góc với đ, hoặc ở và (#) vuông 
góc với nhau và kí hiệu là đ L (2). 


Hình 3.17 


II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG 


Định 

Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt 
nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt 
¡ phẳng ấy. 


Chứng tin: 

Giả sử hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc mặt phẳng (2) là a, b lần lượt có 
các vectơ chỉ phương là øi, 7 (h.3.18). Tất nhiên khi đó Øi và 7ï là hai vectơ 
không cùng phương. Gọi c là một đường thẳng bất kì nằm trong mặt phẳng 
(2) và có vectơ chỉ phương ÿ. Vì ba vectơ 7,7, ÿ đồng phẳng và 
mi, ñ là hai vectơ không cùng phương nên ta có hai số x và y sao cho 
ồ= aAm+ vi. 

Gọi # là vectơ chỉ phương của 
đường thẳng d. Vì đ _L avàd L b 
nên ta có #.# = 0 và ï. = 0. 


Vậy đường thẳng đ vuông góc với 
đường thẳng c bất kì nằm trong mặt 
phẳng (2) nghĩa là đường thẳng đ 
vuông góc với mặt phẳng (2). Hình 318 


99 


Hệ quả 


Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam 


giác thì nó cũng vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó. 


Á. Muốn chứng minh đường thẳng z vuông góc với một mặt phẳng (2), người ta phải 
làm như thế nào 2 


Á; Cho hai đường thẳng z Và b song song với nhau. Một đường thẳng ¿/ vuông góc với 
a và b. Khi đó đường thẳng ở có vuông góc với mặt phẳng xác định bởi hai đường 
thăng song song ø và b không ? 


II. TÍNH CHẤT 


Từ định nghĩa và điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ta có 
các tính chất sau : 
kì 


Tính chết I 

Có duy nhất một mặt 
phẳng đỉ qua một 

điểm cho trước và ⁄ 
vưông góc với một 
đường thẳng cho trước 
(h43.19). 


Hình 3.19 


Mặt phẳng trung trực của một đoạn thẳng 


Người ta gọi mặt phẳng đi qua trung 

điểm 7 của đoạn thẳng A8 và vuông í 
góc với đường thẳng AB là mặt phẳng 

trung trực của đoạn thẳng AB A 
(h3.20). 


t 


¡ Tính chất 2 

Có duy nhất một 
đường thẳng đỉ qua 
một điểm cho trước và 
vuông góc với một 
mặt phẳng cho trước 


¡ Œ®3.21). ⁄) 


Hình 3.20 


Hình 3.21 
100 


IV. LIÊN HỆ GIỮA QUAN HỆ SONG SONG VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC 
CỦA ĐƯỜNG THẮNG VÀ MẶT PHÁẢNG 
Người ta có thể chứng minh được một số tính chất sau đây về sự liên quan 
giữa quan hệ vuông góc và quan hệ song song của đường thẳng và mặt phẳng. 

Tính chất I 

a) Cho hai đường thẳng song song. Mặt phẳng nào vuông góc 


với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng 
kia (h.3.22). 


a b 
b) Hai đường thẳng phân 


biệt cùng vuông góc với 
một mặt phẳng thì song 

Đ- h I 
song với nhau. CC H Ũ 


Tính chất 2 Hình 322 


a) Cho hai mặt phẳng 
song song. Đường 


thẳng nào vuông góc 

với mặt phẳng này thì 

cũng vuông góc với mặt Ị 

phẳng kia (h.3.23). 


b) Hai mặt phẳng phân biệt Ấ Ù , 
cùng vuông góc với một ⁄8ì h 


đường thẳng thì song 
song với nhau (h.3.23). 


Hình 323 


Tính chốt 3 

a) Cho đường thẳng a và 
mặt phẳng (3) song 
song với nhau. Đường 
thẳng nào vuông góc 
với (Ø) thì cũng vuông 
sóc với a (h.3.24). 


Hình 324 


b) Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa 
đường thẳng đó) cùng vuông góc với một dường thẳng khác 
thì chúng song song với nhau (h.3.24). 


101 


Ví dụ 1. Cho hình chóp S.A8C có đáy là tam giác ABC vuông tại 8 và có cạnh 
%4 vuông góc với mặt phẳng (ABC). 


a) Chứng minh 8C L (S4). 
b) Gọi AH là đường cao của tam giác S4B. Chứng minh AH L S€ 
giải § 

a) Vì SA L (A8C) nên SA L 8C (h3.25). 
Ta có 8C .L SA, 8C L AB. 
Từ đó suy ra 8C L (S48). 

b) Vì 8C L (SA) và AH nằm trong (S48) 
nên 8C' L AM. Ta lại có 
AH L BC, AH Ì SB nên AH | (SBC). 
Từ đó suy ra AW L %C. 


Hình 3.25 


V. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ ĐỊNH LÍ BA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC 


102 


1. Pháp chiếu vuông góc 

Cho đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng 
(2). Phép chiếu song song theo phương của A 
lên mặt phẳng (2#) được gọi là phép chiếu 
vuông góc lên mặt phẳng (2) (h.3.26). 


Nhận xét. Phép chiếu vuông góc lên một 
mặt phẳng là trường hợp đặc biệt của phép 
chiếu song song nên có đầy đủ các tính chất 
của phép chiếu song song. Chú ý rằng người 
ta còn dùng tên gọi "phép chiếu lên mặt 
phẳng (đ)" thay chớ tên gọi "phép chiếu vuông góc lên tiặt phẳng (@)" và 


Hình 326 


dùng tên gọi H.' là hình chiếu của 22 trên mặt phẳng (2) thay cho tên gọi 


HH là hình chiếu vuông góc của ‹#trên mặt phẳng (2). 


2. Định lí ba đường vuông góc 


Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (8) và b là đường 
thẳng không thuộc (œ) đông thời không vuông góc với (Ø). 
Gợi b“ là hình chiếu vuông góc của b trên (Ø). Khi đó a vuông 
góc với b khi và chỉ khi a vuông góc với b”. 


Chứng min 
Trên đường thẳng Ð lấy hai điểm A, 8 
phân biệt sao cho chúng không thuộc 
(2). Gọi A' và 8” lần lượt là hình chiếu 
của A và Ö trên (2). Khi đó hình chiếu b“ 


của b trên (2) chính là đường thẳng đi 
qua hai điểm A' và 8” (h.3.27). 


Vĩ z nằm trong (2) nên z vuông góc với AA”. 


— Vậy nếu z vuông góc với b thì z vuông, 
góc với mặt phẳng (b, b). Do đó a 
vuông góc với b“. 


Hình 327 


— Ngược lại nếu ø vuông góc với b thì ø vuông góc với mặt phẳng (”, b). Do 


đó a vuông góc với Ù. 


3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 


Định nghĩa 


Khi đ không vuông góc với (2) và đ cắt 
(2) tại điểm O, ta lấy một điểm A tuỳ ý 
trên ở khác với điểm O. Gọi #7 là hình 
chiếu vuông góc của A lên (2) và ølà góc 
giữa d và (2) thì AO = ø (h.3.28). 


Chú ý. Nếu ølà góc giữa đường thẳng đ 
và mặt phẳng (2) thì ta luôn có 


0° <ø<900. 


Cho đường thẳng d và mặt phẳng (2). 

Trường hợp đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (2) thì ta 
nói rằng góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (3) bằng 909. 
Trường hợp đường thẳng d không vuông góc với mặt phẳng (#) 
thì góc giữa d và hình chiếu d" của nó trên (3) gọi là góc giữa 
đường thẳng d và mặt phẳng (@). 


Hình 3.28 


Ví dụ 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông A8CD cạnh z, có cạnh 
S%A=a42 và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). 


103 


a) Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của điểm A lên các đường thẳng %8 và 
%D. Tính góc giữa đường thẳng %C và mặt phẳng (AMN). 


b) Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (A8CD). 
giải s 

a) Ta có 8C L AB, BC L AS, suy ra 8C L (ASB). 

"Từ đó suy ra 8#C.L AM, mà S8 L AM 

nên AM | (S8C). Do đó AM L %C (h.3.29). 


"Tương tự ta chứng minh được AV L %C. 

Vậy S%C .L (AMN). 

Do đó góc giữa SC và mặt phẳng B 
(AMN) bằng 900. Hình 329 

b) Ta có AC là hình chiếu của %C lên mặt phẳng (A8CD) nên %CA là góc 
giữa đường thẳng SC với mặt phẳng (A8CD). Tam giác vuông S4C' cân tại A 


cóAS= AC =a^ƒ2. Do đó SCA = 459. 


BÀI TẬP 


. Cho hai đường thẳng phân biệt ø, b và mặt phẳng (2). Các mệnh đề sau đây 


đúng hay sai 2 

a) Nếu //(2) và b L (2) thì a Lb. 

b) Nếu z//(2)vàb L athì b L (2). 

c) Nếu z//(ø) và b/J (ø) thì b//a. 

dì Nếnz l(œvàb L azthì b//(2) 

Cho tứ diện ABC?D có hai mặt ABC và BCD là hai tam giác cân có chung cạnh 

đáy BC. Gọi 7 là trung điểm của cạnh 8C. 

a) Chứng minh rằng 8C vuông góc với mặt phẳng (ADJ). 

b) Gọi AH là đường cao của tam giác AD7, chứng minh rằng A# vuông góc với 
mặt phẳng (8CÐ). 

Cho hình chóp S.A8CD có đáy là hình thoi A8CD và có SA = S8 = SC = SD. Gọi O 

là giao điểm của AC và 8D. Chứng minh rằng : 


a) Đường thẳng SƠ vuông góc với mặt phẳng (A8C'Ð) ; 


10+ 


b) Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng (S8D) và đường thẳng 8D vuông 
góc với mặt phẳng (SAC). 
. Cho tứ diện OA8C' có ba cạnh ØA, OB, OC đôi một vuông góc. Gọi #7 là chân 
đường vuông góc hạ từ Ø tới mặt phẳng (48C). Chứng minh rằng : 
a)H là trực tâm của tam giác ABC ; 


0H? OA?” O8? OC2 


._ Trên mặt phẳng (2) cho hình bình hành A8CD. Gọi Ø là giao điểm của AC và 
BD, % là một điểm nằm ngoài mặt phẳng (2) sao cho %4 = %C, S8 = 9D. Chứng 
minh rằng : 
a)SO L (2); 

b) Nếu trong mặt phẳng (S48) kẻ SH vuông góc với AB tại H thì A8 vuông góc 
với mặt phẳng (SÓH). 

._ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi A8CD và có cạnh %4 vuông góc với 
mặt phẳng (A8CÐ). Gọi 7 và K là hai điểm lần lượt lấy trên hai cạnh %8 và S$Ð 


SI_SK 
sao cho ——=——- Chứng minh : 
8_ SD 


a) BD vuông góc với 


b) /K vuông góc với mặt phẳng (SAC). 


. Cho tứ diện S48C có cạnh %4 vuông góc với mặt phẳng (A8C) và có tam giác 
ABC vuông tại 8. Trong mặt phẳng (%48) kẻ AM vuông góc với S8 tại M. Trên 


MN 


_ 2 SM & 
cạnh SC lấy điểm X sao cho —— ~: Chứng minh răng : 


a) BC L (SAB) và AM L (SC) ; 
b)%B LAN. 


. Cho điểm % không thuộc mặt phẳng (2) có hình chiếu trên (2) là điểm #. Với 
điểm #M bất kì trên (2) và M không trùng với #7, ta gọi S⁄ là đường xiên và 
đoạn #M là hình chiếu của đường xiên đó. Chứng minh rằng : 

a) Hai đường xiên bằng nhau khi và chỉ khi hai hình chiếu của chúng bằng 
nhau ; 

b) Với hai đường xiên cho trước, đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn 
hơn và ngược lại đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn. 


105 


§4. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC 


Hình ảnh của một cánh cửa chuyển 
động và hình ảnh của bề mặt bức tường 
cho ta thấy được sự thay đổi của góc 
giữa hai mặt phẳng. 


I. GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG 


106 


1. Định nghĩa 


Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt 
vuông góc với hai mặt phẳng đó (h.3.30). 


Nếu hai mặt phẳng song song hoặc trùng nhau thì ta nói rằng góc giữa hai 


mặt phẳng đó bằng 09. 


X 


Hình 3.30 


2. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau 


Giả sử hai mặt phẳng (2) và (Ø) cắt 
nhau theo giao tuyến c. Từ một điểm 7 
bất kì trên c ta dựng trong (2) đường 
thăng z vuông góc với c và dựng trong 
( đường thẳng b vuông góc với c. 

Người ta chứng minh được góc giữa hai 


mặt phẳng (2) và (Ø) là góc giữa hai 
đường thẳng ø và ở (h.3.31). 


"ma 


Hình 3.31 


3. Diện tích hình chiếu của một đa giác 
Người ta đã chứng minh tính chất sau đây : 
Cho đa giác ‹⁄ nằm trong mặt phẳng (Ø) có diện tích S và ‹#⁄# "là hình chiếu 


vuông góc của ‹# trên mặt phẳng (8). Khi đó diện tích S” của ‹⁄?" được tính 
theo công thức : 


với Ø@là góc giữa (2) và (/). 
Ví dụ. Cho hình chóp S.A8C có đáy là tam giác đều A8C cạnh 4, cạnh bên SA 
vuông góc với mặt phẳng (A8C) và %4 = BS 


a) Tính góc giữa hai mặt phẳng (A8C) và (8C). 
b) Tính diện tích tam giác S8C. 


giải 
a) Gọi # là trung điểm của cạnh 8C. Ta có 8C L AH. (I) 
VìSA.L (A8C) nên %A L 8C. (2) Ề 


Từ (1L) và (2) suy ra 8C L (SAH) nên 
8C L SH. Vậy góc giữa hai mặt phẳng 


(ABC) và (S8C) bằng SHA. Đặt 
ø= SHA (h.3.32), ta có 


tan @= So 
: AH 


Ta suy ra Ø@ = 3U°. 


Hình 332 


Vậy góc giữa (ABC) và (S8C) bằng 300. 

b) Vì %A L (ABC) nên tam giác AC là hình chiếu vuông góc của tam giác 
%8C. Gọi 5. 3; lần lượt là diện tích của các tam giác S8C và A8C'. Ta có 

% 


cosơ 


%2=5¡.cosØ —®§ | = 


a5 


4 


107 


II. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC 


108 


1. Định nghĩa 


Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa hai 
mặt phẳng đó là góc vuông. 


Nếu hai mặt phẳng (Z) và (/) vuông góc với nhau ta kí hiệu (Z) .L (/). 


2. Các định lí 

Định í I 

Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau là 
mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông gác vái mặt 


phẳng kia. 


Chứng trinlt 
Giả sử (2), (/) là hai mặt phẳng vuông góc với 
nhau. Gọi c là giao tuyến của (2) và (/). Từ 
điểm Ø thuộc c, trong mặt phẳng (2) vẽ đường 
thẳng ø vuông góc với c và trong () vẽ đường 
thẳng b vuông góc với c (h.3.33). Ta có gốc 
giữa hai đường thắng z và b là góc giữa hai 
mặt phẳng (2) và (Ø). Vì (2) vuông góc với 
(Ø nên góc giữa hai đường thẳng ø và b bằng 


90”, nghĩa là ø vuông góc với b. Mặt khác Hình 3.33 
theo cách dựng ta có z vuông góc với c. 


Do đó z vuông góc với mặt phẳng (c, b) hay z vuông góc với (/). 


Lí luận tương tự ta tìm được trong mặt phẳng (Ø) đường thăng b vuông góc 
với (2). 


Ngược lại, giả sử mặt phẳng (2) có chứa một đường thẳng z' vuông góc với 
mặt phẳng (/). Gọi Ø” là giao điểm của # với (/) thì tất nhiên Ø” thuộc giao 
tuyến c của (2) và (/). Trong mặt phẳng (/) dựng đường thẳng # đi qua Ø' và 
vuông góc với c. Vì zø vuông góc với (/Ø) nên z vuông góc với c và zˆ vuông 
góc với b“. Mặt khác ta có zˆ vuông góc với c và b“ vuông gốc với c nên góc 
giữa hai mặt phẳng (2) và (/) là góc giữa hai đường thẳng z, và bằng 90°. 
Vậy (Ø) vuông góc với (/). 


Á. Cho hai mặt phẳng (2) và (Ø) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến d. 
Chứng minh rằng nếu có một đường thẳng A nằm trong (2) và A vuông góc với d 
thì A vuông góc với (/). 


¡Hệ quả I 

Nếu hai mặt phẳng vuông sóc với nhau thì bất cứ đường 
thẳng nào nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao 
¡ tuyến thì vuông góc với mặt phẳng kia. 


Hệ quả 2 
Cho hai mặt phẳng () và (8) vuông góc với nhau. Nếu từ 
một điểm thuộc mặt phẳng (Ø) ta dựng một đường thẳng 


vuông góc với mặt phẳng (B) thì đường thẳng này nằm trong 
mặt phẳng (Ø). 


Định f2 

Nếu hai mặt phẳng cắt nhau và cùng vuông góc với mặt phẳng 
thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ 
ba đó. 


Chứng minh: 
Giả sử (2) và (/) là hai mặt phẳng cắt ta 
nhau và cùng vuông góc với mặt #/ Ñ 
phẳng (7). 
Từ một điểm A trên giao tuyến đ của 
hai mặt phẳng (2) và (Ø) ta dựng đường 
thẳng đ' vuông góc với mặt phẳng (). 
Theo hệ quả 2 thì đ” nằm trong (2) và \ 
đ' nằm trong (Ø. Vậy đ trùng với d 
nghĩa là d vuông góc với (7) (h.3.34). 


Hinh 3.3 


A, Cho tứ diện A8CD có ba cạnh A8, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Chứng 
minh rằng các mặt phẳng (A5C), (ACD), (ADB) cũng đôi một vuông góc với nhau. 
Á, Cho hình vuông A8#CD. Dựng đoạn thẳng AS vuông góc với mặt phẳng chứa hình 
vuông A8CD. 
a) Hãy nêu tên các mặt phẳng lần lượt chứa các đường thẳng %B, SC, SD và vuông 
góc với mặt phăng (A8CD). 
b) Chứng minh rằng mặt phẳng (4C) vuông góc với mặt phẳng (%8). 


109 


II. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG 


110 


1. Định nghĩa 
Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có các cạnh bên vuông góc 
với các mặt đáy. Độ dài cạnh bên được gọi là chiều cao của 
hình lăng trụ đứng. 
® Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác, tứ giác, ngũ giác, v.v... được gọi là 
hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác, hình lăng irụ đứng 
ngũ giác, V.V... 
se Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều được gọi là hình lăng trụ đều. 
Ta có các loại lăng trụ đều như hình lăng trụ tam giác đều, hình lăng trụ tứ 
giác đều, hinh lăng trụ ngữ giác dêu ... 
® Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp đứng. 
® Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật được gọi là hình hộp chữ nhật. 
se Hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông và các mặt bên đều là hình vuông 
được gọi là hình lập phương. 


` 


Hình lăng trụ đứng tam giác 


Hình hộp chữ nhật Hình lập phương 


Hình 3.35 


Á. Cho biết mệnh đề nào sau đây là đúng 2 
a) Hình hộp là hình lăng trụ đứng. 
b) Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng. 
c) Hình lăng trụ là hình hộp. 
d) Có hình lăng trụ không phải là hình hộp. 


2. Nhận xét 


Các mặt bên của hình lăng trụ đứng luôn luôn vuông góc với mặt phẳng đáy và 
là những hình chữ nhật. 


Á: Sáu mặt của hình hộp chữ nhật có phải là những hình chữ nhật không ? 


Ví dụ. Cho hình lập phương A8CD.A'BC” có cạnh bằng a. Tính diện 
tích thiết diện của hình lập phương bị cắt bởi mặt phẳng trung trực (2) của 
đoạn AC”. 


2 


giải 


ñ š b 
Gọi M là trung điểm của 8C. Ta có MA = MC” = ễ 


2 


nên ÄM⁄ thuộc mặt 
phẳng trung trực của AC” (h.3.36). 

Gọi N, P, O, R, % lần lượt là trung điểm 
của CD, DD”, DA”, AB', B8. Chứng 
mỉnh tương tự như trên ta có các điểm 
này đều thuộc mặt phẳng trung trực của 
AC” Vậy thiết diện của hình lập phương 
bị cắt bởi mặt phẳng trung trực (2) của 
đoạn AC” là Hình lục giác đều WPQR3 


có cạnh bằng 


Diện tích S của thiết diện cần tìm là : 


: -s{ : Ï J_ 32, 


Hình 336 


a3 


4+. 4 


111 


IV. HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU 


1. Hình chóp đều 

Cho hình chóp đỉnh % có đáy là đa giác A,A,... A„ và # là hình chiếu vuông 
góc của % trên mặt phẳng đáy CAIA;... A,). Khi đố đoạn thẳng % gọi là 
đường cao của hình chóp và H gọi là chân đường cao. 

¡ Một hình chóp được gọi là hình chép đều nếu nó có đáy là 
một đa giác đều và có chân đường cao trùng với tâm của đa 
giác đáy. 


Nhận xét 


a) Hinh chöp đều cö các mạt bền lä những tam giäảc cän bàng nhau. Cäc mạt 
bên tạo với mặt đáy các góc bằng nhau. 


b) Các cạnh bên của hình chóp đều tạo với mặt đáy các góc bằng nhau. 
2. Hình chóp cụt đều 


Phân của hình chóp đều nằm giữa đáy và một thiết diện song 
song với đáy cắt các cạnh bên của hình chóp đêu được gọi là 


L hình chóp cụt đều. 


Ví dụ hình AiA24:4„4s4s.8¡82B:B„Bs;Bs 
trong hình 3.37 là một hình chóp cụt đều. 
Hai đáy của hình chóp cụt đều là hai đa 
giác đều và đồng dạng với nhau. 

Nhận xét. Các mặt bên của hình chóp 
cụt đều là những hình thang cân và các 
cạnh bên của hình chóp cụt đều có độ 
dài bằng nhau. 


Hình 337 


Áo Chứng minh rằng hình chóp đều có các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau. 


ÂÁ; €ó tồn tại một hình chóp tứ giác s.A8CD có hai mặt bên (4Ø) và (SCD) cùng 
vuông góc với mặt phẳng đáy hay không 2 


1. 


Tũm tự tháp ïíê-ốp (Ghéopä) 


Kim tự tháp Kê-ốp do ông vua Kê-ốp 
của nước Ai Cập chủ trì việc xây 
dựng. Đây là kim tự tháp lớn nhất 
trong các kim tự tháp ở Ai Cập. Tháp 
này được xây dựng vào khoảng 
2500 năm trước Công nguyên và 
được xem là một trong bảy kì quan 
của thế giới. Tháp có hình dạng là một 
khối chóp tứ giác đều và có đáy là 
một hình vuông mỗi cạnh dài khoảng 230 m. Trước đây chiều cao của tháp là 
147 m, nay do bị bào mòn ở đỉnh nên chiều cao của tháp chỉ còn khoảng 138 m. 
Người ta không biết người cổ Ai Cập đã xây dựng tháp bằng cách nào, làm 
thế nào để lắp ghép các tảng đá lại với nhau và làm thế nào để đưa được các 
tảng đá nặng và to lên các độ cao cần thiết. Tháp nặng khoảng sáu triệu tấn và 
được lắp ghép bởi 2300000 tảng đá. Thật là một công trình kì vĩ ! 


BÀI TẬP 
Cho ba mặt phẳng (2), (/). (7), mệnh đề nào sau đây đúng ? 
a) Nếu (2) L () và (#) // (7) thì () 1 () : 
b) Nếu (2) L (Ø và (2) L () thì (Ø)// (2. 
Cho hai mặt phẳng (2) và (/) vuông góc với nhau. Người ta lấy trên giao tuyến 
A của hai mặt phẳng đó hai điểm A và 8 sao cho A8 = 8 em. Gọi C là một điểm 
trên (2) và D là một điểm trên (/) sao cho AC và 8D cùng vuông góc với giao 
tuyến A và AC = 6 cm, 8D = 24 cm. Tính độ dài đoạn CD. 
"Trong mặt phẳng (2) cho tam giác A8C vuông ở 8. Một đoạn thẳng AD vuông 
góc với (2) tại A. Chứng minh rằng : 
a) 4BD là góc giữa hai mặt phẳng (A8C) và (DBC) ; 
b) Mặt phẳng (A8Ð) vuông góc với mặt phẳng (CĐ) ; 


113 


c) HK JJ BC với H và K lần lượt là giao điểm của D8 và DC với mặt phẳng (P) 
đi qua A và vuông góc với DB. 

4. Cho hai mặt phẳng (2), (/) cắt nhau và một điểm ⁄ không thuộc (2) và không 
thuộc (). Chứng minh rằng qua điểm M có một và chỉ một mặt phẳng (P) 
vuông góc với (Z) và (/). Nếu (2) song song với () thì kết quả trên sẽ thay đổi 
như thế nào 2 

Š. Cho hình lập phương A8CD.A'8“C”D”. Chứng minh rằng : 

a) Mặt phẳng (A8“C'D) vuông góc với mặt phẳng (—CD“A') ; 
b) Đường thẳng AC” vuông góc với mặt phẳng (A'8D). 

6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình thoi cạnh z và có SA = S8 = 
=%C = a. Chứng minh rằng : 

a) Mặt phẳng (A8CÐ) vuông góc với mặt phẳng (SBD) ; 
b) Tam giác S8D là tam giác vuông. 

7. Cho hình hộp chữ nhật A8CD.A 8C ?D' có AB = a, BC = b, CC = c. 

a) Chứng minh rằng mặt phẳng (AĐC”8”) vuông góc với mặt phẳng (A88“4'). 
b) Tính độ dài đường chéo AC” theo a, b, c. 

8. Tính độ dài đường chéo của một hình lập phương cạnh đ. 

9. Cho hình chóp tam giác đều S.A8C có %# là đường cao. Chứng minh %4 L 8C 
và %8 L AC. 

10. Cho hình chóp tứ giác đều S.48CD có các cạnh bên và các cạnh đáy đều bằng z. 
Gọi Ó là tâm của hình vuông ABCD. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng SƠ. 

b) Gọi AM là trung điểm của đoạn %C. Chứng minh hai mặt phẳng (MĐ) và 
(SAC) vuông góc với nhau. 

c) Tính độ dài đoạn OM và tính góc giữa hai mặt phẳng (MBĐ) và (ABCD). 


11. Cho hình chóp S.AB8CD có đáy ABC?D là một hình thoi tâm 7 cạnh z và có góc 


6 3 
= và S$C vuông góc với mặt phẳng (A8CD). 


A bằng 60, cạnh SC = 


a) Chứng minh mặt phẳng (S8) vuông góc với mặt phẳng (SAC). 
b) Trong tam giác SCA kẻ /K vuông góc với %4 tại K. Hãy tính độ dài /K. 


c) Chứng minh BKD= 90° và từ đó suy ra mặt phẳng (S48) vuông góc với 
mặt phẳng (S4D). 


114 


§. KHOẢNG CÁCH 


I._ KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG, ĐẾN 
MỘT MẶT PHĂNG 
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 
Cho điểm O và đường thẳng z. Trong 
mặt phẳng (Ó, đ) gọi #7 là hình chiếu 
vuông góc của Ø trên z. Khi đó khoảng 
cách giữa hai điểm Ø và #7 được gọi là ⁄4 
khoảng cách từ điển O đến đường 
thẳng a (h.3.38), kí hiệu là đ(O, a). 


Hình 3.38 


ÂÁ: Cho điểm Ø và đường thẳng z. Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm Ø đến 
đường thẳng z là bé nhất so với các khoảng cách từ Ø đến một điểm bất kì của 
đường thẳng a. 

: h ọ 
2. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng 
Cho điểm Ø và mặt phẳng (2). Gọi # 
là hình chiếu vuông góc của Ø lên mặt 
phẳng (2). Khi đó khoảng cách giữa d 
hai điểm Ø và # được gọi là khoảng 
cách từ điển O đến mặt phẳng (Ø) ⁄4 
(h3.39) và được kí hiệu là đ(Ø, (2). hờ 338 


ÂÁ; Cho điểm Ø và mặt phẳng (z). Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm Ø đến 
mặt phẳng (z) là bé nhất so với các khoảng cách từ Ø tới mót điểm bất kì của 
mặt phẳng (a). 


II. KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẢNG SONG 
SONG, GIỮA HAI MẶT PHĂNG SONG SONG 
1. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song 


ï Định nghĩa 
- Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (Ø). Khoảng 
1 cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (Ø) là khoảng cách từ 


115 


¡ một điển bất kì của a đến mặt 
L phẳng (), kí hiệu là d(a, (Ø)) 
- Œ340). 


Hình 340 


Á: Cho đường thẳng ø song song với mặt phẳng (2). Chứng minh rằng khoảng cách 
giữa đường thẳng ø và mặt phẳng (2) là bé nhất so vớ khoảng cách từ một điểm 
bất kì thuộc z tới một điểm bất kì thuộc mặt phẳng (2). 


3. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song 


Định nghĩa 


Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ 
1 một điểm bất kì của mặt phẳng này đến mặt phẳng lia (h.3.41). 


Ta kí hiệu khoảng cách giữa hai mặt 
phẳng (2) và (Ø song song với nhau là 
d((), (8). Khi đó d((2), (Ö) = d(M, (8) 
với M e (2), và d((), (Ø)) = d(M: (2)) 
với M' (Ø) (h.3.41). 


Hình 341 


Á. Cho hai mặt phẳng (2) và (/). Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng 
song song (2) và (/) là nhỏ nhất trong các khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt 
phẳng này tới một điểm bất kì của mặt phẳng kia. 


II. ĐUỜNG VUÔNG GÓC CHUNG VÀ KHOẢNG CÁCH GIUA HAI 


ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU F 


Á: Cho tứ diện đều A8CÐ. Gọi M, N lần lượt là 
trung điểm của cạnh #C và A7. Chứng minh N 
rằng : N.L 8C và MN L AD (h.3.42). 


Hình 342 


116 


1. Định nghĩa 


a) Đường thẳng A cắt hai đường 


b) Nếu đường vuông góc chung 


thăng chéo nhau a, b và cùng 


` “ 
vuông góc với môi đường 
thẳng ấy được gọi là đường 
vuông góc chung của a và b. b 


A cắt hai đường thẳng chéo 
nhau a, b lần lượt tại M, N 
thì độ dài đoạn thẳng MN gọi 
là khoảng cách giữa hai 
đườn q thẳng chéo nhau a và b 


Hình 343 


(h.3.43). 


2. Cách tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau 


Cho hai đường thẳng chéo nhau z và Ð. Gọi (Ø) là mặt phẳng chứa b và song 
song với z,ø' là hình chiếu vuông góc của z trên mặt phẳng (/). 


Vìa// @ nên đ //a”. Do đó a và b cắt 
nhau tại một điểm. Gọi điểm này là N. 
Gọi (2) là mặt phẳng chứa ø và a”, A là 
đường thẳng đi qua W và vuông góc với 
(Ø. Khi đó (2) vuông góc với (/Ø). Như 
vậy A nằm trong (2) nên cắt đường 
thẳng ø tại M và cắt đường thẳng Ð tại N, 
đồng thời A cùng vuông góc với cả z và 
b. Do đó A là đường vuông góc chung 
của ø và b (h.3.44). 


3. Nhận xét 


a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng 
chéo nhau bằng khoảng cách giữa một 
trong hai đường thẳng đó đến mặt 
phẳng song song với nó và chứa đường 
thẳng còn lại. 


b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng 
chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai 
mặt phẳng song song lần lượt chứa hai 
đường thẳng đó (h.3.45). 


Hình 3.44 


Hình 345 


117 


Áo Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là bé nhất so với 


118 


khoảng cách giữa hai điểm bất kì lần lượt nằm trên hai đường thẳng ấy. 


Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông A8CD cạnh øz, cạnh SA 
vuông góc với mặt phẳng (ABC?D) và SA = a. Tính khoảng cách giữa hai 
đường thẳng chéo nhau $C và 8D. 

giải 
Gọi O là tâm của hình vuông A8CD. Trong mặt phẳng (SẠC) vẽ ØM L %C 
(h3.46). 
Tacó BDL AC và BD L SA nên 8D L (SẠC), suy ra 8D L OH. 
Mặt khác O0 L S%C. Vậy OH là đoạn vuông góc chung của %C và 8Ø. 
Độ dài đoạn Ø# là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau $C và 8D. 
Hai tam giác vuông SAC và OWC đồng dạng vì có chung góc nhọn C. 


SA _ONH 
Do đó —=—— (=sinC). 
SA.ÓC . 


Vậy OH = 
lử S%C 


Ta có SA =a, OC = 


SC=4sA”®+AC? 
=4? +2a2 = ah 


Hình 3.46 


Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và 8D là OH = ke 


BÀI TẬP 


. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng ? 


a) Đường thẳng A là đường vuông góc chung của hai đường thẳng ø và b nếu A 
vuông góc với z và A vuông góc với Ù ; 

b) Gọi (P) là mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng ø, b chéo nhau. Khi 
đó đường vuông góc chung A của z và b luôn luôn vuông góc với (P) ; 

c) Gọi A là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau z và ? thì 
A là giao tuyến của hai mặt phẳng (ø, A) và (b, A) ; 


d) Cho hai đường thẳng chéo nhau ø và b. Đường thẳng nào đi qua một điểm 
AM trên ơ đồng thời cắt b tại ý và vuông góc với b thì đó là đường vuông góc 
chung của ø và Ð ; 

e) Đường vuông góc chung A của hai đường thẳng chéo nhau z và b nằm trong 
mặt phẳng chứa đường này và vuông góc với đường kia. 

Cho tứ diện S.48C có S4 vuông góc với mặt phẳng (A8C). Gọi #, K lần lượt là 

trực tâm của các tam giác A8C và S8C. 

a) Chứng minh ba đường thẳng AM, SK, 8C đồng quy. 

b) Chứng minh rằng S%C vuông góc với mặt phẳng (BHK) và #K vuông góc với 
mặt phẳng (S8C). 

c) Xác định đường vuông góc chung của 8C và SA. 

Cho hình lập phương A8CD.A'®'C”D' cạnh a. Chứng minh rằng các khoảng 

cách từ các điểm 8, C, D, A', 8”, D' đến đường chéo AC” đều bằng nhau. Tính 

khoảng cách đó. 

Cho hình hộp chữ nhật A8CD.A'8'C“Ð' có AB = a, BC = b, CC = c. 

a) Tính khoảng cách từ 8 đến mặt phẳng (ACŒ”A?. 

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 88” và AC”. 

Cho hình lập phương A8CD.A®ˆC”Ð' cạnh a. 

a) Chứng minh rằng 8”D vuông góc với mặt phẳng (BA“C”). 

b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (8AC?) và (ACD'). 

c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng 8C” và CD”. 


Chứng minh rằng nếu đường thẳng nối trung điểm hai cạnh 4# và CÐ của tứ diện 
ABCD là đường vuông góc chung của A8 và CD thì AC = 8D và AD = BC. 


119 


7. Cho hình chóp tam giác đều S.A8C có cạnh đáy bằng 3z, cạnh bên bằng 2z. 
"Tính khoảng cách từ S tới mặt đáy (AðC). 


§. Cho tứ diện đều A8CD cạnh z. Tính khoảng cách giữa hai cạnh đối của tứ diện 
đều đó. 


ẬP CHƯƠNG II 


CÂU HỎI ÔN 


1. Nhắc lại định nghĩa vectơ trong không gian. 
Cho hình lăng trụ tam giác A8C.A'8C”. Hãy kể tên những vectơ bằng vectơ 


AA' có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của hình lăng trụ. 


sò 


Trong không gian cho ba veetơ #, b,# đều khác veetơ - không. Khi nào ba 

vectơ đó đồng phẳng ? 

3. Trong không gian hai đường thẳng không cắt nhau có thể vuông góc với nhau 
không ? Giả sử hai đường thẳng z, b lần lượt có vectơ chỉ phương là # và ?. 
Khi nào ta có thể kết luận z và b vuông góc với nhau ? 

4. Muốn chứng minh đường thẳng ø vuông góc với mặt phẳng (2) có cần chứng 
minh z vuông góc với mọi đường thẳng của (2) hay không ? 

5. Hãy nhắc lại nội dung định lí ba đường vuông góc. 

6. Nhắc lại định nghĩa : 

a) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng ; 
b) Góc giữa hai mặt phẳng. 

7. Muốn chứng minh mặt phẳng (2) vuông góc với mặt phẳng (Ø) thì phải chứng 
minh như thế nào ? 

§. Hãy nêu cách tính khoảng cách : 

a) Từ một điểm đến một đường thẳng ; 
b) Từ đường thẳng ø đến mặt phẳng (2) song song với z; 
c) Giữa hai mặt phẳng song song. 
9. Cho ø và b là hai đường thẳng chéo nhau. Có thể tính khoảng cách giữa hai 


đường thẳng chéo nhau này bằng những cách nào 2 


10. Chứng minh rằng tập hợp các điểm cách đều ba đỉnh của tam giác A8C là 
đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (A8C) và đi qua tâm của đường tròn 
ngoại tiếp tam giác A8C. 


120 


BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG HI 


. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng 2 


a) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng 
Song song ; 

b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng 
Song song ; 

c) Mặt phẳng (2) vuông góc với đường thẳng b mà b vuông góc với đường 
thẳng a, thì ø song song với (2) ; 

d) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song ; 

e) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song. 

Trong các điều khẳng định sau đây, điều nào là đúng ? 

a) Khoảng cách của hai đường thẳng chéo nhau là đoạn ngắn nhất trong các 
đoạn thẳng nối hai điểm bất kì nằm trên hai đường thẳng ấy và ngược lại ; 

b) Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng khác ; 

c) Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt 
phẳng khác ; 

d) Đường thẳng nào vuông góc với cả hai đường thẳng chéo nhau cho trước là 
đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó. 

Hình chóp S.A8CD có đáy là hình vuông A8CD cạnh z, cạnh S4 bằng ø và 

vuông góc với mặt phăng (A8CD). 

a) Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là những tam giác vuông. 

b) Mặt phẳng (2) đi qua A và vuông góc với cạnh %C lần lượt cắt S8, SC, SD 
tại 8”, C7, D”. Chứng minh 8D” song song với 8D và AB” vuông góc với S8. 

Hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi A8CD cạnh z và có góc BAD= 609. 

Gọi Ó là giao điểm cúa AC và 8D. Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng 


(A5CDĐ) và SO= 5i, Gọi E là trung điểm của đoạn 8C, #Ƒ là trung điểm của 


đoạn 8E. 

a) Chứng minh mặt phẳng (SOF) vuông góc với mặt phẳng (SðC). 

b) Tính các khoảng cách từ Ø và A đến mặt phẳng (S8C). 

"Tứ diện A8CD có hai mặt A8C và ADC nằm trong hai mặt phẳng vuông góc 


với nhau. Tam giác A8C vuông tại A có A8 = a, AC = b. Tam giác ADC vuông 
tại D có CD= a. 


a) Chứng minh các tam giác BAD và BDC là những tam giác vuông. 
b) Gọi 7 và K lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh 7K là đường 
vuông góc chung của hai đường thắng AD và 8C. 
6. Cho hình lập phương A8CD.A“B'C”D” cạnh a. 
a) Chứng minh 8C” vuông góc với mặt phẳng (A'8“CD). 
b) Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của A8” và BC”. 


7. Cho hình chóp S.A8CD có đáy là hình thoi A8ŒCD cạnh ø có góc BAD= 609 


và S4 = SB = SD = “ 


3 
2 


a) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (A8CÐ) và độ dài cạnh SC. 
b) Chứng minh mặt phẳng (S4C) vuông góc với mặt phẳng (A8C'D). 
c) Chứng minh S8 vuông góc với BC 

d) Gọi ølà góc giữa hai mặt phẳng (%8D) và (A8CD). Tính tanØ. 


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II 


1. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng 2 


(A) Từ AB = 3AC ta suy ra B4=—3CA. 


(B) Từ A8=-3AC ta suy ra Cỡ = 2AC. 


(GØ Vì AB = ~2AC+5AD nên bốn điểm A, 8, C, D cùng thuộc một mặt phẳng. 


r L đhủ — 
(D) Nếu A8= _—.. thì 8 là trung điểm của đoạn AC. 


2. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh để sau đây : 
(A) Vì NM+ NP =0 nên X là trung điểm của đoạn MP ; 
(B) Vì7 là trung điểm của đoạn 4# nén từ một điểm Ø bất kì ta có 


2i=+(ä +8): 


(C) Từ hệ thức AB = 2AC- SAD †a suy ra ba vectơ AB, ẠC, AD đồng phẳng ; 
(D) Vì AB+ BC+CD+ DÄ=0 nên bốn điểm A, 8, C, Ð cùng thuộc một 


mặt phẳng. 


122 


"Trong các kết quả sau đây, kết quả nào đúng ? 
Cho hình lập phương A8CD.EFGH có cạnh bằng a. Ta có AB.EG bằng 
(A) 4”; (B) 4242 : 


(©) a 243 ; c 


"Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng ? 

(A) Nếu đường thẳng ø vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông 
góc với đường thẳng c thì ø vuông góc với c ; 

(B) Nếu đường thẳng ø vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b song 
song với đường thẳng c thì z vuông góc với e ; 

(C) Cho ba đường thẳng ø, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có một 
đường thẳng d vuông góc với z thì đ song song với b hoặc c ; 

(D) Cho hai đường thẳng ø và b song song với nhau. Một đường thẳng c vuông 
góc với øz thì c vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (z, Ð). 

"Trong các mệnh đề sau đây, hãy tìm mệnh đề đúng. 

(A) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì 
song song với nhau. 

(B) Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng thuộc mặt 
phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia 

(C) Hai mặt phẳng (2) và (/) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến ¿i. 
Với mỗi điểm A thuộc (2) và mỗi điểm #8 thuộc (/) thì ta có đường thẳng 
AB vuông góc với d. 

(D) Nếu hai mặt phẳng (2) và (Ø) đều vuông góc với mặt phẳng (2) thì giao 
tuyến đ của (2) và (/Ø) nếu có sẽ vuông góc với (7). 

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây : 


(A) Hai đường thẳng ø và b trong không gian có các vectơ chỉ phương lần lượt 
là # và ÿ. Điều kiện cần và đủ để ø và b chéo nhau là z và b không có điểm 
chung và hai vectơ ï, Ÿ không cùng phương ; 


(B) Cho ø, b là hai đường thẳng chéo nhau và vuông góc với nhau. Đường 
vuông góc chung của ø và b nằm trong mặt phẳng chứa đường này và vuông 
góc với đường kia ; 

(C) Không thể có một hình chóp tứ giác S.A8CD nào có hai mặt bên (S48) và 
(%CĐ) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy : 


123 


(D) Cho ï, là hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng cắt nhau nằm trong 
mặt phẳng (2) và # là vectơ chỉ phương của đường thẳng A. Điều kiện cần 
và đủ để A L (ø) là #.ï =0 và #.ÿ =0. 

7. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng ? 


(A) Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cho trước thì cả ba đường thẳng đó 
cùng nằm trong một mặt phẳng. 


(B) Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cắt nhau cho trước thì cả ba đường 
thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng. 
(C) Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một thì cùng nằm trong một mặt phẳng. 
(D) Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một và không nằm trong một mặt phẳng 
thì đồng quy. 
§. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng 2 


(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song. 


(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song. 
(C) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì 
song song. 


(D) Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau. 


9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng 2 


(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song 
song với nhau. 


(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì cắt nhau. 
(C) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì 
vuông góc với nhau. 
(D) Một mặt phẳng (Z) và một đường thẳng z không thuộc (2) cùng vuông góc 
với đường thẳng ở thì (đ) song song với ø. 
10. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây. 


(A) Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau là đoạn ngắn nhất 
trong các đoạn thẳng nối hai điểm bất kì lần lượt nằm trên hai đường thẳng 
ấy và ngược lại. 

(B) Qua một điểm cho trước có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một 
mặt phẳng cho trước. 

(C) Qua một điểm cho trước có duy nhất một đường thẳng vuông góc với một 
đường thẳng cho trước. 


124 


(D) Cho ba đường thẳng ø, b, c chéo nhau từng đôi một. Khi đó ba đường 
thẳng này sẽ nằm trong ba mặt phẳng song song với nhau từng đôi một. 


11. Khoảng cách giữa hai cạnh đối của một tứ diện đều cạnh ø bằng kết quả nào 
trong các kết quả sau đây ? 


3a ax5 
ĐÁ) S-38 @®) 27 
"4.£) 
tr (Ð) z2. 


BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM 


1. Trong mặt phẳng toạ độ Øxy, cho các điểm A(I ; l), 8(0 ; 3), C@ ; 4). Xác 
định ảnh của tam giác A8C qua các phép biến hình sau : 
a) Phép tịnh tiến theo vectơ Ÿ = (2; l); 


b) Phép đối xứng qua trục Óx ; 
c) Phép đối xứng qua tâm /(2; I) ; 
d) Phép quay tâm Ó góc 902 ; 
e) Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua 
trục Øy và phép vị tự tâm Ø tỉ số k= —2. 
2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm Ó. Gọi Ở và Ö# tương ứng là trọng 


tâm và trực tâm của tam giác, các điểm A”, 8”, C” lần lượt là trung điểm của các 
cạnh 8Œ, CA, AB. 


a) Tìm phép vị tự # biến A, , C tương ứng thành A”, 8”, C”. 

b) Chứng minh rằng O, Œ, H thẳng hàng. 

€) Tìm ảnh của Ø qua phép vị tự Ƒ. 

d) Gọi A”, 8”, C” lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AH, 8H, CH ; 
AI› Bì, € theo thứ tự là giao điểm thứ hai của các tia AH, BH, CH với 
đường tròn (Ó) ; Ai. BỊ, CỊ tương ứng là chân các đường cao đi quaA, 8, C. 
Tìm ảnh của A, 8, C, Ai, Bị, C¡ qua phép vị tự tâm #7 tỈ số _ 


e) Chứng minh chín điểm A', 8”, C A”, 8”, C”, “To BỊ, C} cùng thuộc một 


đường tròn (đường tròn này gọi là đường tròn Ở-le của tam giác ABC). 


125 


3. Cho hình chóp S.A8CD có đáy ABCD là hình thang với 4Ø là đáy lớn. Gọi M 
là trung điểm của đoạn AØ, E là giao điểm của hai cạnh bên của hình thang 
ABCD và Ở là trọng tâm của tam giác ECD. 


a) Chứng minh rằng bốn điểm %, E, M, Œ cùng thuộc một mặt phẳng (2) và 
mặt phẳng này cắt cả hai mặt phẳng (SAC) và (S8D) theo cùng một giao 
tuyến d. 

b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (S4Ð) và (58C). 

e) Lấy một điểm K trên đoạn SE và gọi C= SC  KB, D'=SD ¬KA. 

Chứng minh rằng giao điểm của AC” và 8D” thuộc đường thẳng ¿ nói trên. 
4. Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A'WCĐ' có E, F, M và N lần lượt là trung 
điểm của AC, 8D, AC” và BD'. Chứng minh MN = EF. 


5. Cho hình lập phương A8CD.A'8'C'P' có E và F lần lượt là trung điểm của các 
cạnh A8 và DD”. Hãy xác định các thiết diện của hình lập phương cắt bởi các 
mặt phẳng (EFB), (EFC), (EFC?) và (EFK) với K là trung điểm của cạnh 8“C”. 

6. Cho hình lập phương A8CD.A“8'C”D” có cạnh bằng đ. 

a) Hãy xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau 8D” 
và ØC. 
b) Tính khoảng cách của hai đường thẳng BÐ' và B“C. 


7. Cho hình thang A8CD vuông tại A và B, có AD = 2a, AB = BC = a. Tiên tia Av 
vuông góc với mặt phẳng (A8CD) lấy một điểm S. Gọi C”, Ð lần lượt là hình 
chiếu vuông góc của A trên $C và SD. Chứng minh rằng : 


a) SBC= SCD=90°. 
b) 4Ð”, AC” và AB cùng nằm trên một mặt phẳng. 


c) Chứng minh rằng đường thẳng C”D” luôn luôn đi qua một điểm cố định khi 
% di động trên tia Ax. 


126 


&. 


so 


“ 


§S. 


. 


§6. 


HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 


CHƯƠNG I 


Để ý rằng M'=7y(M) © MMÏ = Ÿ. 

LÀ tam giác G#C' sao cho các tứ giác 
ABBU và ACC'Ơ là các hình bình hành. 
Dựng Ð sao cho AD = GÀ 

a) T;(A) =(2:7), T; (8) =(—2;: 3); 
b)C= 7.7(A) =(4;3); 


©) đ” có phương trình x — 2y + 8 = 0. 


Có vò số. 


A(:2), 8 ;—D) 

Đường thẳng 4'8”có phương trình là 
3v +2y— 7 =0. 

3v+y—2=0. 


Các chữ V, I, E, T, A, M, W, O đều có 
trục đối xứng. 


Af(I ; =3), đ có phương trình 
x~2y—-3=0. 

Hình bình hành và hình lục giác đều là 
những hình có tâm đối xứng. 

Đường thẳng, hình gồm hai đường thẳng 
song song, ... là những hình có vô số tâm 
đối xứng. 


Gọi E là điểm đối xứng với C qua tâm Ð. 
3) Ajaps =#; 
b) Đường thẳng CÐ. 


B(0 ; 2). Ảnh của ở là đường thẳng có 
phương trình x~ y+2 =0 


a) Chứng minh Ø4.OAÌ=0 và OA =OA”. 
b) Ái(2;~3), Bị (5; —4), Cụ @ ;—1). 


ˆ 


ˆ 


Thực hiện liền tiếp phép đối xứng qua E# 
và phép tịnh tiến theo vectơ_ EØ. 
Sử dụng tính chất của phép dời hình. 


LÀ tam giác nối trung điểm của các cạnh 
HA, HB, HC. 

Sử dụng cách xác định tâm vị tự của hai 
đường tròn. 

Dùng định nghĩa phép vị tự. 


Thực hiện liên tiếp các phép biến hình 
theo định nghĩa. 


Thực hiện liền tiếp phép đối xứng tâm / và 
phép vị tự tâm 4, tỉ số 2 để biến hình 
thang JLKT thành hình thang /#DC.. 


3 tử 
Phương trình của nó là xˆ + (y 


Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua 
đường phân giác của góc 8 và phép vị tự 


tâm 8, số ÓC, 
AH 


BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I 


a) Tam giác BCO ; 
b) Tam giác CØØ ; 
©) Tam giác EOD. 
Gọi A” và đ theo thứ tự là ảnh của A và d 
qua các phép biến hình trên. 
a) A( ; 3), đ có phương trình : 
3x +y~6=0. 
b) Af(1 ; 2), ở có phương trình : 


©)A(1 ;—2). d“có phương trình : 
3x+y-l=0 

đ) A2 ;—l), đ có phương trình : 
x—3y— =0. 


127 


ˆ 


a) œ—3)°+(y+ 


b) œ— ĐỄ+@+ 
e)~3) +(~2 
4đ) œ+3)°+(@-— 2) 
Dùng định nghĩa của phép tịnh tiến và 
phép đối xứng trục. 

Tam giác BCD. 

Œ~3Ÿ+(y- 9Ê=36. 

ÁN chạy trên đường tròn (Ø') là ảnh của 
(Ø) qua phép tịnh tiến theo 4# . 


CHƯƠ) 


zH 


a)E,F € (ABC) = EF C (ABC); 
[I=BC 
{BC C (BCD) 

Tương tự/ e (DEF). 


et 
dc) 


Gọi1= dị ©dy. Chứng mình € d. 


=1 ŒCD). 


=> Me (0ì. 


Chứng minh 8Gp cắt AG+ tại điểm Ở với 
GÀ 


=3. Lập luận tương tự CŒ„ DỚp 
GGA 


cũng cắt AỚ¿ lần lượt tại các điểm 
ơA GA 


Ớ,G" với 


_GŒŒx 


Ga 
Từ đó suy ra điều cần chứng minh. 
a) Gọi E=A8 5 CD. 
Ta có ME = (MAB) © (SCD), 
N=§D ¬ ME. 
b) Gọi7 =.AM ^ 8N. Chứng mình 7 6 S0. 


a) Gọi E=CD ¬ NP. 
Chứng minh #= CD = (MNP). 
b) @WNP) ^ (ACD) = 


a) Œ#C) ¬ (KAD) = 
b) Gọi E= 8! ¬ MD, F=Cl  DN. 
Ta có 8C) c\ (DMN) = 


128 


1 


§ 


=ớn 


0. 


2. 


ˆ 


_ 


a) (PMN) © (BCD) =EN. 
b) Gọi Q=ÉN 8C. 
Tacó Q =8C  (PMN). 


a) Gọi M = AE 5 DC, 
Tacó M =DC (CA). 

b) Gọi F = MC” © 3Ð. Thiết diện là tứ 
giác ABC'F. 


a) Gọi V=#M ¬ CD. 
Tacó W=€CD ^ (S8M). 
b) Gọi 2= AC ¬ 8N. 
Tacó (SẠC) ^ (S8M) = SỐ. 
©e) Gọi! =%Ø = BM. 
Tacó/ =8M © (SẠC). 
d)Gọi#=A8 ¬ CD,P= MẼ © SC. 
Tacó P =%C A (A8M) ; 

MP = (SCD) S (AMB) 


Ấp dụng định lí vẻ giao tuyến của ba 
mặt phẳng. 

a) Khi P# // AC, qua @ vẽ đường thẳng 
song song với AC cắt AD tại $. 

b) Khi P# cắt AC tại 7 ta có Š =/Ø \ AD. 


a)A'=8N A AG. 

b) Chứng minh Z, MZ, A' là điểm chung 
của hai mặt phẳng (48M) và (8CD). Để 
chứng minh 8M” = M'A' = A“N dùng tính 
chất đường trung bình trong hai tam giác 
NMM và BAA'. 


©) Ta có GA'= + qyy,, MM = 


Ñ d2, 
ẢA' suy 


ra kết quả. 


a) Chứng minh 2Ó” // DF và OØ' J CE. 

b) Gọi 7 là trung điểm của A4Z. Chúng 
minh MA // DE. 

a) Giao tuyến của (2) với các mặt của tứ 
diện là các cạnh của tứ giác MNPQ có 
MN II PO lJ AC và MQ J¡ NP IJ BD. 

b) Hình bình hành. 

(@ cắt (S48), (ABC) theo các giao tuyến 
song song với 4# và (2) cắt (š#C) theo 
giao tuyến song song với %C.. 


§4. 


" 


“ 


. 


Dùng tính chất "một mặt phẳng cắt hai 
mặt phẳng song song theo hai giao tuyến 
song song”. 
a) Chứng minh tứ giác 44“MfM là hình 
bình hành. 
b) Gọi7= AM AM. 
Ta có1= AM © (ABC). 
©) Gọi O=AB' ¬ A'B. 
Ta có ÓC”?= (A8?) (BÁC). 
đ)GŒ=ØC AM. 
a) Dùng tính chất "nếu một mặt phẳng 
chứa hai đường thẳng ø, b cắt nhau và ø, 
b cùng song song với một mặt phẳng thì 
Hai mặt phẳng đó song song”. 
b) Gọi Ø là tâm của hình bình hành 
ABCD, Œị =AC”  AO. Chúng mình 
AG, 2 : 

Ta Tương tự cho G2. 
A2 3 


©) GỊ, G2 lần lượt là trung điểm của AG+ 
và CƠI. 

4) Thiết diện là hình bình hành AA'CfC. 
ÍỨng dụng định lí Ta-lét. 


BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II 


a) Gọi C= AC ¬ 8D; = AE BE. 

Ta có G = (AEC) © (BED). 

Gọi1= AD S 8C; K=AF O BE. 

Ta có 1K = (CE) © (ADF). 

b) Gọi ý =.1Ä{ ¬ 7K. 

Ta có W= AM ê (BCE), 

©) Nếu cất nhau thì hai hình thang đã cho 

cùng nằm trong một mặt phẳng. Vỏ lí. 

a) Gọi E=A8  NP,F=AD  NP, 
®=58 ¬ ME,Q=SD =¬ MF. 

Thiết diện là ngũ giác @P.NR. 

Gọi # = NP ¬ ÁC, 

1=80 ¬ MH. Ta có1=3O © (MNP). 


a) Gọi £=AD ¬ 8C. 
Ta có (SẠĐÐ) ê (S8C) 


XE. 


b) Gọi F=SE  MN,P=%D o AF. 
Tacó P= $D ¬ (AMN). 

©) Tứ giác AMANP. 

a) Chú ý A // Ðứ và AB //CD. 

b) Z7 là đường trung bình của hình thang 
AA'CC nên J7 // AA”. 

©)DD'=a+c—b. 


CHƯƠNG HI 


a) Các vectơ cùng phương với 74 : 
TÀI, KE, KB', LC, L. 


CÌ, MP, MD'. 
b) Các vectơcùng hướng với 7A : 

KE, LẺ, MD. 
©) Các vectơ ngược hướng với 74 : 

TÀI, KBÌ, LCI, MDI. 


a) AB+ BC + DDÌ = AB + BC +CC? 


©) AC+BAÄ'+DB+C'D = 


=AC+CD!+ D'B!+ B'A 

=AÁ<= l1. 

Gọi Ø là tâm của hình bình hành A8C'D. 
Tacó : 


— SÄ+%C = S8 + SD 


® N = MÃ+AD+DN 
TMN = MB+ BC+CN 


=2MN = AD+ BC 


129 


P) MN= MA+AC+CN 
MN= MB + BD + DN, 


=22MN 


= MN= (AC + 8P). 


Š.. aŸ AE= (A8+AC)+AD= AG+ AD, 
với Ở là đỉnh thứ tư của hình bình hành 
ABGC vì AG= A8+ AC 
Vậy AE= AG+AD, với E là đỉnh thứ tư 
của hình bình hành AGED. 

Do đó AE là đường chéo của hình hộp 
có ba cạnh là A8, AC, AD. 
b) AF = (A8+ AC)- AD= AG - AD 

= Dd. 
'Vậy Ƒ là đỉnh thứ tư của hình bình hành 
ADGF. 

Š' DẠ=DG+GAÄ 

DB = DG+GB 

ĐẺ= 


DG+GC 


= DẠ+ D8+ DC =3DG 


vì GA+G8+0C 
7. a)Tac6 1M+IN=0 

mà 2ƒM =1Ä+JC , 2IN =1B +ID 

suy ta JÄ+18+JC+1D= 0 


b) Với điểm Ø bất kì trong không gian 
†a có : 


TẢ= PÄ- PI, 1B = PB~ PI 


1 PI,1D= PD- Pi 


€ 
Vậy /Ä+1B+IC+1DÐ = 

= PÄ+ PB + PC + PD- 4PI 
Mà 1A+7B+1C+1D= 0 


cứ IS St 
nên Đi St PA+PB+PC+PD). 


130 


19. 


C= AC—ABÌ= AC- (AAÌ+4B) 


MN = MS+SC+CN đ) 


MN =MA+AB+BN 


=2MN =2MA+2A8+2BN (2) 
Cộng (1) với (2) ta được 


MA +SU +2AB+CN+ 
—— 
0 


Vậy ba vectơ MA, %C, A8 đỏng phẳng. 
Tacó KI /J EF JJ AB. 

FG1IBC và AC (ABC). 
Do đó ba vectơ AC, Ki, FŒ đồng phẳng vì 


chứng có giá cùng song song với mp (2). 
Mặt phẳng này song song với mp (48C). 


a) (AB, EG)=459 ; b) (AF, EG)= 600 ; 
©) (A8,Dữ)= 90°. 


3) ABCD= AB(AD- AC) 
AC.A8- AD) 


AD.BC~ AD.(AC— A8) 


AC.D8 


a) ø và b nói chung không song song. 
b)z và c nói chung không vuông góc. 


AB.(AC”~ AC) 


Vậy A8 L CC". 


AB 
b) MN = PQ=“— 


cơ 
và MQ = NP= == VìAB | CC'mà 


MN l/ AB, MỌ JI CC nên MN L_MQ. 
Vậy hình bình hành ðAPO là hình 
chữ nhật. 


SA.BC = SÁ.(SC — S8) 


= % 
=A L 8C. 
Tương tự ta có %8 L AC, %C L 4B. 


=0 


A8.00`= AB(AØ'~ AØ) 
= AB.AØ'~ AB.AO =0 
= AB L ÓØ'. 
Tứ giác CDØC” là hình bình hành có 
CC" L 4BnênCC' L CD. 
Do đó tứ giác CDĐ*C” là hình chữ nhật. 


I 
Ta có Sagc =~— AB..AC.sin Á 


1~cos 


= AB L CD 
b) Ta tính được 


MN==(AD+ BÒ) 


=~(AÐ+ AC ~ A8) 


. 


& 


Vậy AB.MN =0, do đó MN L AB. 
Tương tự ta chứng minh được MX LCD 
bằng cách tính 


CDB.MN =S(0- AC).(AD+ AC~ AB) 


=0. 
a) Đúng ; b) Sai; 
©) Sai ; d) Sai. 
3) 8C L AI 
=8C 1L (ADI) 
BC L Dĩ 


b)8C L (ADJ) =>BC L AH 
mà/D L Af nên AH L (CD), 
3) 4Ø L AC 
=0 1 (A8CD) 
$O L 8D 
b) AC L 8Ð) 
AC 1 (S8D) 
AC LSO 
BD L AC 


=8D Ì (SÁC). 
BD L sO 


3) 8C. LOH 
8C L OA 


=äC L AH. 
Tương tự ta chứng minh được CA L 8# 
và A8 L CH, nên #ƒ là trực tâm của tam 
giác ABC.. 
b) Gọi K là giao điểm của A77 và 8C. Ta 
có Of là đường cao của tam giác vuông 
AOK nên 


}=ctanm 


OK tacó : 


131 


Từ (1) và @) ta có : 


#2 LẠC 


ƑP $Ø L (ABCD). 


. }P AB L (SÓH). 


6. 4) 8D LAC 
BD L SA 

=BD L sC. 
b) 8D L (SẠC) mà1K //BD nên 

1K l (AC). 


} =8D L (SẠC) 


7. a) BC L AB . 
8C L (SAB) 
BC .L $A 
=AM L 8C, mà AM L S8 nên 
AM L (SBC). 
b) Chứng minh %8 L (4M) 
=8 LAN. 

8. a) Giả sử có hai đường xiên SM và SA 
bằng nhau. Khi đó ta có hai tam giác 
vuông S#7M và S#7N bằng nhau. 

Do đó : 9M = SN ©HM =HN. 

b) Giả sử có hai đường xiên : $4 > %Z. 
Tiên tia #A ta lấy điểm 8” sao cho 
TIB' = HB, khi đó S8” 8 và SA > %8”. 
Dùng định lí Py-ta-go, xét hai tam 
giác vuông S#1A và S#78” ta suy ra điều 
cần chứng minh. 


§4. 

1. a) Đúng; b) SaI. 

2. CD.=26 (em). 

3. a) Chứng minh 8C L (ABD), suy ra 


ABD. là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) 
và (DBC). 

b) Chững minh 8C .L (482). 

©) Chứng minh D8 L A#f và D8 L HK. 
Trong mặt phẳng (8#CD), chúng minh 
HK JI8C. 


4. Xét hai trường hợp (2) cất (8) và (2) // (8). 
Nếu (2) cắt (Ø) giao tuyến Á được xác 


132 


định duy nhất. Qua 3 có một và chỉ một 
mặt phẳng (P) vuông góc với A. 

Nếu (2) // () thì ta có vô số mặt phẳng (P). 
a) Chứng minh A8“ L (#CD“A') 

b) Chứng minh (ACC/4) là mặt phẳng 
trung trực của đoạn 8Ð và (48C”D)) là mặt 
phẳng trung trực của đoạn 4D. Hai mặt 
phẳng này cùng vuông góc với mặt phẳng 
(BDA” nên có giao tuyến AC” vuông góc 
với (BDA”. 


a) Chứng minh ÁC L (8Ð) và suy ra 
(A8CD) L (S8D). 

b) Chứng minh Ø8 = Ø8 = ØD và suy ra 
tam giác Ÿ#D vuông tại 3. 


a) Chứng minh AÐ L (A8“A'). 


Độ dài đường chéo của hình lập phương 
cạnh a bằng a^ƒ3. 


Chứng minh 8C .L (SA#) và suy ra 8C .L %A. 
Tương tự, chứng minh AC' .L %8. 


11. 


b) Chứng minh %C .L (8D) 
(AC) L (BDM). 


c) Chứng minh ØM = h và có MC = 


tị 


mà 28C =90° nên MÓC = 45. 
3) 8D L AC 
BD L %C 


=.(S8D) Ì (XÁC) 


} = 8D l (SẠC) 


b) Hai tam giác vuông SCA và /KA đồng 


AI 
dạng nên IK= he 


$A 2 


©) BKD=9(° vì IK=1D =1B = —- 


%A L (#DK) và BKD= 909, 
suy ra (S48) L (SAD). 


a) Sai: 
d) Sai; 


b) Đúng; 
©) Sai. 


©) Đúng ; 


“ 


a) Cẩn chứng minh $4 L 8C 

và8C L (SAH) => 8C L SE. 

(Với E= AH ¬ BC) 

Vậy AH, 9K, BC đồng quy. 

b) Cẩn chứng minh 8# L (SAC) và suy 
raS%C L (BKH), 

$%C L (BKH) > SC L HK 

BC L (SAE) > BC L HK 

= HK L (S8C). 

e) AE là đường vuông góc chung của 
44 và 8C. 

Khoảng cách đ từ các điểm 8, C, D, A'”, 
#, D đến đường chéo AC” đều bằng 
nhau vì chúng đều là độ dài đường cao 
của các tam giác vuông bằng nhau 


AABC”= AAAC” 


Ta tĩnh được đ= Sơ 


a) Kẻ BH L AC tại 71, ta có B#7 L (ACCA), 
ta tính được 


ab 


va? +bh 


b) Khoảng cách giữa 88 và AC” chính là 


BH= 


4 db 
khoảng cách 8! = 


a2 +b2 

a) Chứng minh 8D vuông góc với hai 
đường thẳng cắt nhau của (8A'C”). 

b) Gọi 7 và #7 lần lượt là trọng tâm của 
AACDP' và ABATC” thì 1#ï là khoảng cách 
giữa hai mặt phẳng song song (8A) và 
(ACD9, 


_ BD _ a3 
8.5 
©) Gọi đ‡ là khoảng cách giữa hai đường 


1H 


thẳng chéo nhau 8C” và CD”, d= 


Vẽ qua trung điểm K của cạnh CD 
đường thẳng song song với 48 sao cho 
ABBA' là hình bình hành với K là 
trung điểm của 4“B'. 


Chứng minh hai tam giác vuông 8C” và 
ADA” bằng nhau. Từ đó suy ra 8C = AD. 
Chứng minh tương tự ta có AC = 8D. 


Khoảng cách từ đỉnh # tới mặt đáy (A8C) 
bằng độ dài đường cao %7 của hình chóp 
tam giác đều. Ta tính được : 


Gọi 7 và K lần lượt là trung điểm của các cạnh 
AB và CD. Vì JC = 1D nên IK LCD. 
Tương tự chứng minh được /K L AB. 
Vậy /K là đường vuông góc chung của A# 


vàCD. 
4š 


Do đó JK = 


BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG lIl 


a) Đúng ; b) Đúng ; 
©) Sai; d) Sai ; 
©) Sai. 

a) Đúng ; b) Sai; 
©) Sai ; d) Sai. 


a) Áp dụng định lí ba đường vuông góc ta 
chứng minh được bốn mặt bên của hình 
chóp là những tam giác vuông. 

b) Chứng minh 82 L $%C và suy ra 
BD' L %C. Vì BD và B'D' cùng nằm 
trong mặt phẳng (S8) nên 8D /J 8'D'. 

Ta chứng minh A8“ L (8C) 

= AB" L S8. 


a) Chứng minh 
BC L (SOF)— (S8C) L (SÓF) ; 
K 
b) đ(Ó, (S8C)) = OH = & ậ 
A(A, (SXBC)) = dd, (SBC)) =1K 
3a 
S50N-=—- 
4 
a) Ta chứng minh 84 L (ADC) = tam 
giác BAD vuông tại A. 
Dùng định lí ba đường vuông góc ta chứng 
minh 8#DC là tam giác vuông tại D. 


133 


b) Chứng minh tam giác ẢKD cân tại K 
và suy ra KJ L ÁP. 
Chứng minh tam giác /BC cân tại 7 và 
suy ra/K L 8C. 
Do đó 7K là đoạn vuông góc của 4Ð và 
ĐC. 
BC! L BC Ì 
6. a) 
BC" L A'B' J 
b) Đoạn vuông góc chung của 48” và 


aJ3 


8C”  KI= ——- 
$ 
: 4; : 4. 
7. a) d(®, (ABCD)) =SH 
KH: SẼ 
2 


b) Vì S7 L (A8CD) với € AC nên 
(AC) L (A8CD). 


e) Vì 48 + 8C” = 


đ) thọ To 5. 


BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM 6. 


1. Gọi tam giác A8” là ảnh của tam giác 
ABC qua các phép biến hình trên, khi đó 


a) A(3;2).8(2; 4),C(4; 5); 

b) A(1;—L), 8(0 ;—3), C2; =4); 
©)A(3; 1),84;l),C § 
đ@) A(I; L), 8{C3; 0), C4; 2); 
©) A(2: =2), #(0 ;~6), C4; ~8). 


sẽ se. 4E 
2... a) Ƒ là phép vị tự tâm Œ, tỉ số ——: 


b) Để ý rằng Ø là trực tâm của tam giác 
AC. 

©) F(Ó) = O|_ là trung điểm của O#. 

đ) Ảnh của A, 8, C, A, Bị, Cụ qua phép 


h cười 
vị tự tâm #7 tỉ số — tương ứng là A”, 8”, 


L 8C" 1 (A'BECD) 3. 


©) Chứng minh A”, 8”, C”, A', 8ƒ, C7 


cũng thuộc đường tròn (Ø,). Sau đó 


chứng minh 4, 8”, C' cũng thuộc đường 
(Ø,). Chẳng hạn, chứng mình 


GIA =øØA 


tròn 


a) Gọi (Ø2) = (ES, EM), (Ø) cắt (SẠC) và 
(S8) theo giao tuyến là đường thẳng $Ø 
với O= AC ê 8D. 

b) 9É = (S4) ^ (SBC). 

©) Gọi Ø° = AC” 8D”. Chứng minh 
Ø'€ SỐ =(SÁC) ^ (S8D). 

Chứng minh tứ giác ⁄FE là hình bình 
hành. 


Gọi - là hình lập phương. 
~ (ŒFB)  .Ÿ= ABIF với F1 I[ AB. 
~ (ŒFC) ¬:#? = ECFH với CF I¡ BH. 


~ (EFC?) 4Ø? = EMC'FL với EM JJ FC' 
và FLJJCM. 

~ Thiết diện tạo bởi (ZFK) và hình lập 
phương là hình lục giác đều. 


a) Gọi 7 là tâm hình vuông 8CC”#”. Vẽ 
1K L BD' tại K. IK là đường vuông góc 
chung của 8D” và 8C. 


%6, 


b) K7 = 


6 


a) Sử dụng định lí ba đường vuông góc. 

b) Chứng minh A2, AC” và A8 cùng 
vuông góc với %D. 
©)C?Ð' luôn đi qua? với 1 = A8 ¬ CD. 


BẢNG THUẬT NGỮ 


B 
Biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến 
Biểu thức toạ độ của phép đối xứng qua 
gốc toạ độ 
Biểu thức toạ độ của phép đối xứng qua 
trục 
Bông tuyết Von Kốc 

c 
Các tính chất thừa nhận 


D 
Diện tích hình chiếu của một đa giác 


Đ 
Định lí ba đường vuông góc 

Định lí Ta-lét 

Đường thẳng vuông góc với 

mặt phẳng 

Đường vuông góc chung của hai đường 
thẳng chéo nhau 


6 
Giao tuyến 
Góc giữa đường thẳng 
và mặt phẳng 


Góc giữa hai đường thẳng 
Góc giữa hai mặt phẳng 
Góc giữa hai veetơ trong 
không gian 


H 


Hai đường thẳng chéo nhau 
Hai đường thẳng song song 
Hai đường thẳng vuông góc 
Hai mặt phẳng song song 
Hai mặt phẳng vuông góc 
Hình bằng nhau 

Hình biểu diễn 

Hình chiếu song song 

Hình chóp 

Hình chóp cụt 

Hinh đồng dạng 

Hình học không gian 

Hình học Frac-tan 

Hình học Lô-ba-sép-xki 
Hình học Ơ-clit 

Hình hộp 

Hình hộp chữ nhật 

Hình hộp đứng 

Hình lăng trụ 

Hình lăng trụ đều 

Hình lăng trụ đứng 


Hình có tâm đối xứng 
Hình có trục đối xứng 


110 
110 


110 
110 
110 


K 
Khoảng cách giữa đường thẳng 
và mặt phẳng song song 
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo 
nhau 
Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song 
song 
Khoảng cách từ một điểm đến 
một đường thẳng 
Khoảng cách từ một điểm đến 
một mặt phẳng. 
Kim tự tháp Kê-ếp 


M 
Mặt phẳng 
Mặt phẳng trung trực của một 
đoạn thẳng 

P 
Phép biến hình 
Phép chiếu song song 
Phép dời hình 
Phép đối xứng trục 
Phép đối xứng tâm 
Phép đồng nhất 
Phép đồng dạng 
Phép quay 
Phép tịnh tiến 
Phép vị tự 
Phương pháp tiên đề 


Q 


Quy tắc hình hộp 


s 
Sự đồng phẳng của ba vectơ 
trong không gian 


T 
Tâm đổi xứng 
Tâm vị tự của hai đường tròn 
Tâm vị tự ngoài 
Tâm vị tự trong 
Thảm Xéc-pin-xki 
Thiết diện 
Tích vô hướng của hai vectơ 
trong không gian 
Trục đổi xứng 
Tứ diện đều 
M 


'Vectơ trong không gian 

'Vectơ chỉ phương của 

đường thẳng 

Vị trí tương đối của đường thẳng 
và mặt phẳng 


115 


116 


MỤC LỤC 


Trang 
Chương I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 

§1. Phép biến hình 4 
§2. Phép tịnh tiến 4 
§3. Phép đối xứng trục 8 
§4. Phép đối xứng tâm 12 
§5. Phép quay 15 
§6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 19 
§7. Phép vị tự 24 
§8. Phép đồng dạng 29 
Câu hỏi ôn tập chương I 33 
Bài tập ôn tập chương Ì 34 
Câu hỏi trắc nghiệm chương I 345 
Bài đọc thêm - Áp dụng phép biến hình để giải toán 37 
Bài đọc thêm - Giới thiệu về Hình học Frac-tan 40 
Chương II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG 
§1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 44 
§2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song 55 
§3. Đường thẳng và mặt phẳng song song 60 
§4. Hai mặt phẳng song song 64 
§5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian 72 
Bài đọc thêm - Cách biểu diễn ngũ giác đều 75 
Câu hỏi ôn tập chương II V/Á 
Bài tập ôn tập chương II T7 
Câu hỏi trắc nghiệm chương II 78 
Bạn có biết ? Ta-lét, người đầu tiên phát hiện ra nhật thực 81 

Bài đọc thêm - Giới thiệu phương pháp tiên đề 
trong việc xây dựng Hình học 81 


Chương III. ` VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 


§1. Vectơ trong không gian 85 
§2. Hai đường thẳng vuông góc 93 
§3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 98 
§4. Hai mặt phẳng vuông góc 106 
Bạn có biết ? Kim tự tháp Kê-ốp 113 
§5. Khoảng cách 115 
Câu hỏi ôn tập chương III 120 
Bài tập ôn tập chương III 121 
Câu hỏi trắc nghiệm chương II 122 
Bài tập ôn tập cuối năm 125 
Hướng dẫn giải và đáp số 127 
Bảng thuật ngữ 135 


136 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập nội dụn g : 


Biên tập tái bản 
Biên tập kĩ thuật. 
Trình bày bìa 


Minh hoạ 


Âu bản in : 


Chếbản : 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


ĐẶNG THỊ BÌNH - NGUYÊN ĐẶNG TRÍ TÍN 
ĐẶNG THỊ BÌNH 

BÙI NGỌC LAN 

NGUYÊN MẠNH HÙNG 


: NGUYÊN MẠNH HÙNG 


PHÒNG SỬA BẢN IN (NXBGD TẠI TP. HCM) 
PHÒNG CHẾ BẢN (NXBGD TẠI TP. HCM) 


HÌNH HỌC 11 
Mã số : CH102T2 


In .... cuốn, khổ 17 x 24cm. 

In tại Công ty .... 

Số in :.... Số xuất bản :... 

In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 2012. 


\ 


Œ 


HUÃN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 
¡ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 j 

1. TOÁN HỌC 7. ĐỊA LÍ T1 

e ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 8. TÍN HỌC 11 

e HÌNH HỌC 11 9. CÔNG NGHỆ 11 
2. VẬT LÍ Ti 10. GIÁO DỤC GÔNG DÂN 11 
3. HOÁ HỌC 11 11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -AN NINH 11 
4, SINH HỌC 11 12. NGOẠI NGỮ 
5. NGỮ VĂN 11 (tập một, tập hai) « TIỀNGANH 11 s TIỀNG PHÁP 11 
6, LỊCH SỬ 11 ø TIẾNG NGA 11 ø TIỀNG TRUNG QUÓC 11 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 - NÂNG GAO 
Ban Khoa họo Tự nhiên : « TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11, HÌNH HỌC 11) 
ø VẬT LÍ 11 s HOÁ HỌC 11 s SINH HỌC 11 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn : _s NGỮ VĂN 11 (lập một, tập hai) 
ø LỊCH SỬ 11 s BA LÍ 4 
ø NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 11, TIẾNG PHÁP 11, 
TIẾNG NGA 11, TIẾNG TRUNG QUỐC 11) 


mã vạch 


